Đức ĐALAI LAMA thuyết giảng 
Hồng Như Việt dịch 


LÃAMRIM CHPEB3MO SY3OFPSIS 
LAMRIM ĐẠI LUẬN TOÁT YẾU 


Trinh Tự Đường Tu Giác Ngộ 


j 
“ 
: VI 
„x 
_==k/ 
g.. 
l) 
Hà 
li 
lL Ỷ 
HH! 
j 


———_—_——_—_—_—_——_.. — 2652 
A000 0000/0020 JIIIlÁ 


VIET NALANDA FOUNDATION 
Ấn Tống 20IO 


Đức Đalai Lama thuyết giảng 
Hồng Như chuyền Việt ngữ 


LAMRIM CHL:-NMO SYNOPSIS 
LAMRIM ĐẠI LUẬN TOÁT YÊU 
Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ 


Khóa Giảng Dharamsala Xuân 2005 
Án Tống 2010 


SÁCH ÁN TÓNG ~ KHÔNG BÁN 


Tùy nghỉ phô biến 
với điêu kiện giữ nguyên nội dung và không bán. 


Muốn in sách ấn tống, xin vui lòng liên lạc về 
banbientap(2batnha.org 


Translated from the English transcript of the DVD: kamrim Synopsis, 
published by Namgyal Audio Visual Archive. PO Mc Leod Gan], Distt 
Kangra, Dharamsala 17219, Himachal Pradest, India 


English Version © Namgyal Monastery, 
AII right reserved, unauthorised copying, reproduction prohibited. 


Vietnamese Version © Hong Nhu Thubten Munsel 2009 

Vietnamese translation published for free distribution with permission from 
the Office of His Holiness the Dalai Lama. 

Bản dịch Việt ngữ xuất bản ấn tổng với sự chấp thuận của Văn Phòng đức 
Đalai Lama. 


LỜI NGƯỜI DỊCH VIỆT NGỮ 


Vào khóa giảng mùa Xuân năm 2005, từ 24/02 đến 09/03, 
đức Đalai Lama ban khẩu truyền trọn bộ Đại Luận về Trình Tự 
Đường Tu Giác Ngộ [còn gọi là Lamrim Đại Luận] của Lama 
Tông Khách Ba [1357-1419], sơ tổ dòng Gelug, tại Thekchen 
Choeling Temple, Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ. 

Trước mỗi thời truyền pháp, đức Đalai Lama dành ít thời 
gian thuyết giảng về tỉnh túy của Phật pháp, vạch ra mọi điểm 
then chốt của đường tu giác ngộ, khởi từ bước đầu cho đến tận 
quả vị Phật, giảng rõ tinh túy của cả ba cỗ xe, Thanh văn thừa, 
Đại thừa hiển tông và Đại thừa mật tông. Với cách trình bày cực 
kỳ chặt chẽ cô đọng, luận giải của đức Đalai Lama mang trọn cốt 
tủy Phật pháp. 

Lamrim Đại Luận Toát Yếu thích hợp với mọi người, mọi 
tông phái, mọi pháp môn. Cả bốn dòng Gelug, Sakya, Kagyu, 
Nyingma, cả hiển phái, mật phái, hay cả người không tôn giáo 
tín ngưỡng cũng sẽ đều được nhiều lợi ích từ bài pháp này. 

Bài giảng thâu thành DVD, dài sáu tiếng. Đức Đalai Lama 
giảng tiếng Tạng kèm phụ đề tiếng Anh, nguyên văn Anh ngữ 
được ¡n ra giấy, không hiệu đính. Đệ tử Hồng Như Thubten 
Munsel vâng lời Geshe Thubten Dawa chuyên Việt ngữ từ bản in 
Anh ngữ nói trên. 

Nguyện nương vào bản dịch này, người đọc nhận được trọn 
vẹn năng lực gia trì tối hảo, vì chúng sinh mà mau chóng thành 
tựu quả vô thượng bồ đề. 


Hồng Như (Thubten Munsel), 
Sydney 2009 


MỤC LỤC 


NGÀY L [Giá trị của Phật giáo] ,......................---- 2 5s c2 eccscsereced 7 
NGÀY 2 [Sự vĩ đại của Lama Tông Khách Ba],....................... 21 
NGÀY 3 [Sự vĩ đại của giáo pháp Lamrim]......................------- 28 
NGÀY 4 [Vô thường và cái chết]......................- 2-5252 2 ccszsz xẻ 33 
NGÀY 5 [Sơ căn: tâm cầu sinh thiện t5... 36 
NGÀY 6 [Trung căn: tâm chán khổ sinh tử] ......................------ 41 
NGÀY 7 [Thượng căn: phát tâm bồ đề]......................--- s25: 48 
NGÀY § [Tâm bồ đề: tinh túy đường tu giác ngội................. - 58 
NGÀY 9 [Nội dung pháp hành].....................-- ¿2-52 22522 £+z£>s2 64 
NGÀY 10 [Cơ cấu đường tu] ..................... - 5-52 555s2cs£czszxerrersee 66 
NGÀY I1 [Thâm nhập chân tánh thực tại].....................-------s- 71 
NGÀY 12 [Duyên sinh và tánh không].......................- 2-5: 5-5552 84 
NGÀY 13: [Chỉ y5 :Q020] 1xx 0610086206 1663242asvvwe 97 
NGÀY 14 [Tinh yếu mật thừa]......................-- 2-52-5552 2+: 107 


Tựa đề từng ngày do dịch giả tiếng Việt thêm vào. 


Đôi lời về ý nghĩa chữ Lamrim 


Chánh Văn Giáo pháp Lamrim là do ngài Atisa soạn tác. Tiếng 
Việt dịch là Đèn Soi Đường Giác Ngộ, Hán Việt là Bồ Đề Đạo 
Đăng Luận. Bài pháp này trở thành nền tảng của Phật Giáo Tây 
Tạng, của cả bốn dòng phái Gelug, Kagyu, Sakya, Nyingma. 


Trải qua nhiều thế kỷ, các bậc chân tu của cả bốn dòng đã soạn 
tác nhiều bộ luận giải thích ý nghĩa chánh văn Lamzim của ngài 
Atisa, trong đó có ba bộ luận của Lama Tông Khách Ba, sơ tô 
dòng Gelug: Lamrin Đại Luận, Lamrim Trung Luận, và Lamrim 
Tiểu Luận. Lamrim trong trường hợp này được gọi là Trình Tự 
Đường Tu Giác Ngộ, tiếng Hán Việt gọi là Bồ Đề Đạo Thứ 
Luán. 


Lại có nhiều bộ luận giải thích ý nghĩa các bộ luận giải nói trên, 
gom thành cả một biển luận văn phong phú, bao gồm luận giải, 
luận giải của luận giải, sỐ tay tu học về luận giải... tất cả đều 
thuộc hệ Lamrim. 


Bài giảng ở đây của đức Đalai Lama là luận giải tóm lược tình 
yếu của bộ Lamrim Đại Luận của Lama Tông Khách Ba. 


[dịch giả ghỉ chú] 


S^ 
NG r~— 2Z- 
S` XS /meZ Z 
Sơ 
N c> Z7 
/ à _== 
" là 
Jl 


NI 
“ 
= 


Lama Tông Khách Ba [Lama Tsong Khapa| 


„R 


NGÀY 1 


[Giá trị của Phật giáo] 


Trong hai tuần sắp tới, chúng ta sẽ nói về Phật pháp, sẽ cùng 
nhau xem bài pháp Lamrin Đại Luận của thầy Tông Khách Ba. 
Đây là một bài pháp tuyệt hảo, dạy mọi điểm tinh yêu trên đường 
tu, xác định thực tại chân thật của sự vật; một bài pháp tuyệt vời, 
được chư học giả trân trọng, đầy năng lực gia trì. Mặc dù hiểu 
biết không nhiều, tôi cũng xin tận lực giải thích về bài pháp này. 

Về phần quí vị, xin đừng nghe pháp như nghe chuyện đời 
xưa, chuyện lịch sử, xin cũng đừng nghe pháp vì muốn trau dỗi 
kiến thức. Các loại nhiễm tâm như tham, sân hay là s1, cứ liền 
liền tạo tác ác nghiệp phiền não, từ đó phát sinh đủ loại khổ đau 
về sau. Đây là chuyện xảy ra hàng ngày. Vậy khi học về bài pháp 
này, quí vị phải xét từ trong mình, ứng vào nơi tâm của quí vị. 
Sự thật là chúng ta ai cũng mong hạnh phúc, không ai muốn khổ 
đau. Vậy mà cứ mãi khổ. Niềm an vui muốn giữ cho được hai 
mươi bốn tiếng đồng hồ cũng giữ không nổi, đừng nói gì đến 
nguồn an lạc vĩnh cữu. Thỉnh thoảng có được chút an vui, nhưng 
chẳng mấy chốc niềm vui đã bị xáo trộn. Nguyên nhân gây xáo 
trộn và biện pháp hóa giải sẽ được nói đến trong bài pháp này. Vì 
vậy quan trọng nhất là khi nghe pháp phải ứng ngay vào tâm 
mình, tư duy suy nghĩ, đối chiếu với hành vi cử chỉ của chính 
mình. Cần dụng tâm như vậy, phân tích, làm quen với giáo pháp 
này để mà chuyển hóa tâm. Đồng thời quí vị cũng cần phải 


§_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


hướng tâm về đối tượng qui y để mà thỉnh nguyện. Làm như vậy 
sẽ tạo được đầy đủ mọi thuận duyên đến từ bên ngoài, giúp cho 
tâm quí vị hướng về Chánh Pháp, hướng về đường tu, đồng thời 
cũng sẽ giúp quí vị phá mọi chướng ngại, thành tựu viên mãn 
con đường tu tập của mình. 

Theo như thường lệ, trước khi bắt đầu pháp hội Lamrin này 
chúng ta hãy cùng nhau tụng lời thỉnh nguyện chư đạo sư truyền 
thừa dòng giáo pháp Lamrim, bắt đầu từ đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, truyền xuống nhiều đời tổ sư tiếp nối. Hãy hướng tâm về chư 
vị để thỉnh lực gia trì. 

Cũng theo thường lệ, trước khi tụng lời thỉnh nguyện đạo sư, 
hãy cùng nhau tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Quí vị cũng biết, hệ kinh 
Bát Nhã là hệ giáo pháp Phạn tự trọng yếu của Phật. Trong hệ 
kinh Bát Nhã này có một bài kinh ngắn tên là Hai Mươi Lăm 
Câu Tụng, còn được gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, rất quen thuộc 
với chúng ta. Phật tử Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn 
đều thường đọc tụng kinh này. Cả tiếng Pali cũng có. 

Trước khi đọc tụng 5á/ Nhã Tâm Kinh, chúng ta hãy đọc 
tụng bài Tịnh Tâm Tam Pháp". Bài này được tụng bằng tiếng Pali 
ở Tích Lan, Thái Lan, Miễn Điện v.v... chỉ là tôi không rõ nội 
dung có giống như bài tụng tiếng Tây Tạng hay không. 

Vậy bây giờ chúng ta hãy làm như thế này: Sau Bát Nhã Tâm 
Kinh, chúng ta đọc câu xưng tán [đức Phật] nằm trong bộ luận 
Hiện Quán Trang Nghiêm” của ngài Di Lạc và Trung Quán Luận 
của ngài Long Thọ. Sau đó là bài thỉnh nguyện chư đạo sư truyền 
thừa giáo pháp Lamzim, tụng theo âm điệu của Tu Viện 
Chusang. Âm tụng kinh này phát xuất từ Tu Viện Dhakpo, nghe 
nói do chính đức Đalai Lama đời thứ hai (Gedun Gyatso) dạy khi 


' Anh: 7!ree Practices for Purifbing the Mind 
° Phạn: 4bhisamaya Alamkara 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œs 9 


ngài còn trẻ. Tu Viện Ngari được thành lập vào những năm cuối 
đời của ngài Gedun Gyatso, bấy giờ ngài đã lớn tuổi, hơi thở 
ngắn, vì vậy lối tụng của Tu Viện Ngari cuối câu nghe không rỡ. 
Còn Tu viện Dharkpo học theo lối tụng khi ngài còn trẻ. Âm điệu 
tụng kinh này đến từ truyền thống độc đáo, chan chứa lực gia trì. 
Vì vậy bài thỉnh nguyện đạo sư truyền thừa Lamrin mở đầu và 
kết thúc pháp hội sẽ đều được tụng theo âm điệu tụng kinh của 
Tu viện Dhakpo. 


Thầy Long Thọ, đức Phật thứ hai của thời đại này, có nói 
rằng: nếu muốn bản thân và mọi người đạt quả giác ngộ, phải 
biết gốc rễ nằm ở tâm bồ đề như núi, tâm đại bi vô lượng, và trí 
tuệ vượt thoát lãnh vực đối đãi. 

Theo Phật giáo thì mục tiêu tối hậu của chúng ta là trí toàn 
giác. Đây là trạng thái hoàn toàn tự do, biết hết khắp cả, toàn 
thành mục tiêu tự lợi và lợi tha. 

Địa vị toàn giác này có được là nhờ hành trì pháp tu hai 
nhánh: tu tâm bồ đề dựa vào đại từ đại bi và tu trí tuệ chứng tánh 
không. Nhờ phát huy, hoàn thiện và phối hợp tâm bồ đề cùng trí 
tuệ, chúng ta đạt đến quả vị toàn giác. 

Đường tu đầy đủ trọn vẹn này có trong Phật giáo Tây Tạng, 
bao gồm toàn bộ mọi hệ thống tu tập trong Phật giáo — Đại thừa, 
Tiểu thừa và Mật thừa. Hệ thống Hinayana [Tiểu thừa] là đường 
tu phổ thông, là pháp tu sơ khởi mở vào Đại thừa. Theo đường tu 
phô thông này thì phải đẹp bỏ mọi tâm lý chấp bám vào đời sống 
hiện tại và các kiếp tái sinh tương lai, phát khởi tâm nguyện kiên 
quyết muốn đưa bản thân thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Đại 
thừa chủ yếu nhắm vào việc tu tâm đại từ đại bi để phát tâm bồ 
đề. Tâm bồ đề chính là con đường đưa đến Phật quả. Tiếp theo là 
Mật thừa, là một phần của giáo pháp Đại thừa. 


10 › Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Nói tóm lại, nhiều cỗ xe như vậy chẳng qua chỉ là để phát 
tâm bồ đề. Có cỗ xe là đường tu sơ khởi đưa chúng ta vào với 
kinh nghiệm về tâm bồ đề, lại có cỗ xe như Mật thừa dùng để 
hoàn thiện tâm bồ đề. Toàn bộ Phật pháp bao gồm đầy đủ pháp 
sơ khởi tu tâm bồ đề, ngay chính pháp tu tâm bồ đề và giới luật 
tu tâm bồ đề. Nguồn giáo pháp trong sáng này của Phật giáo Tây 
Tạng thật bao la sâu thắm. Cho dù thế gian có được một giáo 
pháp tuyệt vời như vậy, nếu quí vị không gặp không tu thì cũng 
chẳng đề làm gì. Chúng ta phải trân quí giáo pháp sâu rộng này, 
với tầm vóc cực kỳ vĩ đại cho chúng ta quán sát tầm tư. Quán sát 
được gì đều có thể ứng ngay vào chính mình để điều phục tâm 
thức, nhờ đó đạt được niềm an lạc trước mắt và lâu dài. Có được 
khả năng tư duy về giáo pháp cực kỳ quí hiếm, được sinh ra ở 
một nơi gặp được giáo pháp này, nói cho cùng, chúng ta như vậy 
là đã có được kiếp người tuyệt hảo, cho chúng ta đầy đủ cơ hội 
bước theo con đường dẫn đến trí toàn giác. 


Trong cử tọa ở đây hôm nay có những người bạn đến từ 
phương Tây, nơi mà Phật giáo trước đây không mấy thịnh hành. 
Mặc dù đây không phải là tôn giáo truyền thống của quí vị, 
nhưng nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, ngày nay quí vị có 
được chút quan tâm đối với Phật giáo. Quí vị từ xa đến đây, vượt 
mọi khó khăn để tham dự pháp hội này. Lớn lên trong truyền 
thống tôn giáo riêng của mình, lẽ ra quí vị nên giữ đạo của mình 
mới phải. Nhưng mỗi người đều có căn cơ sở thích khác nhau, có 
người lại thích vận dụng lý trí để mà tư duy suy nghĩ. Có lẽ quí 
vị tìm đến với Phật giáo chính vì Phật giáo khuyến khích điều 
này. Hôm nay quí vị có mặt ở đây vì có lòng ưa thích Phật giáo. 

Tôi sẽ thuyết giảng về Lamrim Đại Luận. [...] Tôi thấy hình 
như ở đây cũng có một số người thuộc sắc tộc Mông Cổ, như 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œs II 


Kalmuks, và một số người Nga. Mặc dù ngôn ngữ khác nhau 
nhưng ở nước quí vị, Tạng ngữ vẫn là ngôn ngữ của Phật pháp, 
vì vậy quí vị nghe pháp sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn. Tôi sẽ nói pháp 
bằng tiếng Tạng miền Trung thổ, nếu quí vị nghe không hiểu thì 
quan trọng nhất là phải kiếm người thông dịch. Gần đây có nhiều 
vị thầy tu Mông cổ tu học ở các tu viện Tây Tạng, hiểu được 
Tạng ngữ, vì vậy xin các vị hãy quan tâm giúp người đồng 
hương nghe pháp. 

Đặc biệt ở đây còn có những người đến từ Tây Tạng, [...] Quí 
vị đã phải chịu nhiều sự hy sinh lớn lao để mà đến đây hôm nay. 

Ở đây chúng ta có Ladakhis, đặc biệt là có ngài Choephel 
Sopa-la. Nghe nói ngài gặp tai nạn? Bây giờ đã bình phục chưa? 
Ngài Sopa-la là bạn thân của tôi. 

Ngoài ra, tôi tin chắc ở đây có nhiều người đến từ Kinnaur và 
các vùng Hy Mã Lạp Sơn khác, đã từng tu tập theo Phật pháp từ 
thời ông cha, giống như người Tây Tạng chúng tôi. Bản thân tôi 
đã thọ diệu pháp từ các vị lama quá cô đến từ vùng Kinnaurl, 
thầy Tenzin Gyaltsen và Rigzin Tenpa, sau đó tôi cũng đã thọ 
pháp từ Rizong Rinpoche, là một bậc lama vùng Ladakh. Tôi vô 
cùng biết ơn tất cả các thầy. Trong cuộc tranh đấu cho tự do ở 
Tây Tạng, người xứ Ladakh và các vùng Hy Mã Lạp Sơn không 
những đã bày tỏ tình tương trợ mà còn chân thành nâng đỡ chánh 
nghĩa Tây Tạng qua phong trào "Xuống-Đường-vì-Hòa-Bình" 
v.v.. Tôi vô cùng biết ơn. Khi các tu viện lớn của chúng tôi 
không còn người tu học thì các vị xuất gia trẻ tuổi từ Ladakh, 
Kinnaur và Lahual-Sptti đã đến, đặc biệt là Tu viện Gomang. 
Các vị xuất gia trẻ tuổi này đã gánh lấy trách nhiệm giữ gìn 
chánh pháp ở những thời điểm khó khăn ấy. Tôi vô cùng trân quí 
những gì quí vị đã làm. Trong số những người nói trên, có nhiều 
vị hiện điện ở đây hôm nay. Nhiều vị xuất gia đến từ vùng Nam 


12_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Ấn. Ở đây hôm nay trời rất lạnh. Mặc dù nơi ăn chốn ở gặp nhiều 
khó khăn nhưng quí vị đã đến đây với trọn lòng nao nức. 

Chúng ta vô cùng may mắn được sinh vào một nơi có thê tự 
nhiên gặp được toàn bộ giáo pháp. Đại thừa, gồm cả Kim cang 
thừa. Nhưng chỉ dựa vào sự may mắn này mà cảm thấy thỏa mãn 
thì không được. Chẳng lợi ích gì cả. Bất cứ tôn giáo nào cũng có 
những tín đồ tự cho rằng mình may mắn được tu theo tôn giáo 
của mình. Phật giáo Tây Tạng còn giữ được trọn vẹn giáo pháp 
Phật dạy, chúng ta cần phải biết và hiểu rõ Phật pháp là như thế 
nào. Có biết rõ về Phật pháp mới thấu hiểu kiếp người quí vị 
đang có đây quí hiếm đến độ nào. Vì vậy nhất định phải tìm hiểu 
về Phật pháp. 


Khi giảng pháp tôi thường chia bài giảng thành hai phần: đầu 
tiên giới thiệu về Phật giáo, sau đó nói về phương pháp hành trì. 
Tôi thấy làm như vậy rất quan trọng. Trước đây ở Tây Tạng, từ 
thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta đều là Phật tử thuần thành, 
không biết đến những hệ thống tôn giáo triết lý khác, trừ phi 
dụng công nghiên cứu. Chúng ta xem Phật giáo là lẽ đương 
nhiên. Trong môi trường như vậy, phương pháp giảng dạy 
Lamrim [pháp tu tuần tự giác ngộ] hay Lo-7ong [pháp tu chuyên 
tâm] đều là hướng về người sẵn có lòng tin nơi Phật pháp. Các 
nhà luận sư Phật giáo Ấn Độ khi soạn tác phải đối điện với nhiều 
loại truyền thống triết lý khác nhau nên phương pháp giảng dạy 
của các vị có hơi khác hơn so với cách thuyết pháp của người 
Tây Tạng. 

Tình trạng trong nước Tây Tạng hiện nay như thế nào? Cộng 
đồng Tây Tạng lưu vong đã được tiếp cận với nhiều truyền thống 
triết lý tôn giáo khác, tiếp cận với khoa học hiện đại và tinh thần 
khoa học thực nghiệm, thí nghiệm để xét xem sự việc có đáng tin 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 13 


hay không, so sánh với kinh nghiệm cá nhân. Việc gì phù hợp 
với kết quả thực nghiệm thì chấp nhận, nếu chưa chứng minh 
được thì giữ trạng thái trung tánh. Ngược lại, có những sự việc 
hiển nhiên không thể chối cãi, không thể phân tích thí nghiệm 
mà phải xét bằng phương pháp khác. Hoàn cảnh hiện tại là như 
vậy. Ngài Tông Khách Ba có nói, cho dù quanh ta có người tu 
theo Phật giáo hay không, tâm thức của chúng ta cũng vẫn chở 
mang nhiều chủng tử vọng tâm đến từ các đời quá khứ, vì vậy 
mà phải phát huy niềm tin có lý trí. 

"Không phải tôi xem Phật là cao, không phải tôi xem 

thường Kapila cùng các bậc thầy ngoài Phật giáo. Bất 

kể là ai nói đúng lẽ phải, tôi sẽ xem người ấy là đạo sư". 


Phải nên vận dụng lý trí để so sánh giữa các hệ phái triết lý 
trong ngoài Phật giáo, so sánh giữa Đại thừa và Tiểu thừa. Nếu 
như từ đó mà có được niềm tin xác quyết thì niềm tin này được 
xây dựng trên nền tảng luận lý vững chắc. Còn nếu chỉ tin một 
cách khơi khơi, tin kiểu như vậy giống như nước lắng: để yên thì 
trong, động đến là đục ngầu. Quí vị sẽ dễ dàng sinh tâm nghỉ 
hoặc. 

Hơn nữa, như vậy cũng khó mà tiễn bộ. Nhắm mắt mà tin thì 
chẳng làm sao có được thành tựu tâm linh chân chính. Thành tựu 
chân chính chỉ đến từ sự chuyển hóa tâm thức, dựa trên kinh 
nghiệm chính xác và niềm tin xác quyết, chăng thể có được nhờ 
niềm tin mù quáng. 

Vậy quí vị nhất định phải thấy rõ đâu là nền tảng, đâu là tỉnh 
túy của Phật giáo. Trong tương lai, khi người Tây Tạng trong 
nước và ngoài nước đoàn tựu, lúc ấy đất nước Tây Tạng sẽ 
không còn như xưa, sẽ là một nước Tây Tạng tân tiễn, không 
phải giống như cái thời mà dân làm ruộng chỉ biết làm ruộng, 
dân du cư chỉ biết du cư. Chúng ta sẽ không còn bị giới hạn trong 


14_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


môi trường sông hạn hẹp của mình mà sẽ phải mở rộng ra với thế 
giới bên ngoài, phải biết rõ những gì đang xảy ra khắp nơi trên 
thế giới. Khi ấy phải có đủ khả năng bảo tồn Phật pháp, không 
thể nào ù lì được, đúng không? Cuối cùng chúng ta đã có được 
cơ hội vén mở cho mọi người thấy sự thâm sâu vi diệu của Phật 
giáo, tôi nghĩ như vậy rất tốt. 

Ở Tây Tạng nơi nào cũng có Phật giáo nhưng phần lớn Phật 
tử chỉ còn biết tụng câu qui y trên đầu môi. Hỏi Phật, Pháp, Tăng 
là gì cũng chẳng biết. Chỉ biết tin suông, thấy đương nhiên phải 
là như vậy. Quí vị có thể nghĩ rằng Phật là pho tượng Phật Thích 
Ca nằm trong chùa, lại cảm thấy lạ sao Phật cứ mãi lặng th¡nh. 
Chúng ta phải biết rõ ý nghĩa của hóa thân nhiệm mầu của Phật. 
Vì các thế hệ tương lai, phải hiểu rõ Phật pháp Tây Tạng là như 
thế nào. 

Thế giới này có hai loại người: có tín ngưỡng và không có tín 
ngưỡng. Quí vị cần hiểu rõ cách suy nghĩ của họ, phân tích lý lẽ 
để hiểu làm như họ thì được lợi ích gì. Cần xét kỹ về lợi ích có 
tín ngưỡng hay không tín ngưỡng. Người có tín ngưỡng lại có 
thể chia hai loại: tin có đắng sáng tạo hay không tin có đắng sáng 
tạo. Hai loại tín ngưỡng này khác nhau ra sao? Vì sao lại tin như 
vậy? Tin như vậy thì sẽ như thế nào? 

Những người không tin có đắng sáng tạo, tại sao lại có người 
chấp nhận có "ngã", có người không? Lối suy nghĩ của họ ra 
sao? Khác nhau như thế nào? Dù có tín ngưỡng hay không, ai 
cũng muốn được hạnh phúc an lạc lâu bền. Vì vậy phải hiểu rõ 
mỗi loại tín ngưỡng sẽ mang đến cho chúng ta lợi ích gì. Chúng 
ta cần phải hiểu rõ về các truyền thống tôn giáo, điều này rất 
quan trọng. 

Trong quá khứ, Tây Tạng chỉ có Phật giáo nên phương pháp 
thuyết giảng phù hợp với môi trường này. Ở Ấn Độ có nhiều 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 15 


truyền thống tôn giáo khác nhau, luôn thách thức lẫn nhau, cho 
nên cách giảng pháp khác với Tây Tạng. Nhập Bồ Đề Hành 
Luận, nói ví dụ, là một bài pháp dạy phương pháp hành trì, tuy 
vậy hai chương Nhẫn và Tuệ vẫn nêu ra nhiều cách phân tích lý 
luận của các truyền thống triết lý khác, lại có nhiều đoạn chứng 
minh Đại thừa là do chính Phật dạy v.v... Ngày nay vẫn cần phải 
chứng minh điều này. Các sử gia hiện đại cho rằng Đại thừa phát 
triển sau thời Phật tại thế chỉ là sản phâm do các nhà học giả 
Phạn ngữ chế ra. Những đoạn luận văn xưa ngàn năm, chứng 
minh Đại thừa do chính Phật dạy, vẫn cần thiết cho thế kỷ hai 
mươi mốt này. Lamrin viết cho người tu Đại thừa nên không cần 
bảo vệ Đại thừa, cũng không hề dùng luận lý để chứng minh 
thuyết tái sinh, ngoại trừ một vài chỗ hiếm hoi trong bài pháp. 
Những bộ luận như 7zng Quán Tâm Luận Tụng` và Lượng 
Thích Học” là những bài pháp chứng minh thuyết tái sinh. Cần 
phải mở đường vào Phật pháp để mai sau phục hồi và hoằng 
dương Phật pháp ở Tây Tạng, huống chỉ là bây giờ hãy còn sống 
lưu vong. Muốn hành trì theo Phật pháp thì cần hiểu rõ nét đặc 
thù của Phật pháp, hiểu rõ những điểm tỉnh yếu trong Phật pháp. 
Hành trì cúng lễ với lòng tin mù quáng, bây giờ đã quá thời. 
Giảng về thuyết tái sinh, về Đại thừa và cho rằng đây là điều 
hiển nhiên ai cũng phải đồng ý, bây giờ lối giảng này đã không 
còn thích hợp nữa. Ngài Tông Khách Ba soạn tác pháp Lamrim 
cho người đã học qua về hệ kinh Bát nhã và Trung quán. Ngài 
Gyaltsab Je khi giảng về trí tuệ bát nhã trong Ngọc Tâm Luận” 
thường vẫn trích dẫn Lzzim. Ngài Tông Khách Ba trong Viên 
Toàn Vận Mệnh” có nói rằng ngài đã nhờ Lamrim mà thâm nhập 


3 Phạn: Madhyamikahridya 
* Phạn: Pramanavrttika 

” Anh: Jewel Heart 

°_ Anh: Destiny Fulfilled 


l6 t› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


được tuệ bát nhã. Lønz7m rõ ràng là lời khai thị của hệ kinh Bát 
Nhã. Muốn hiểu Lamzim, phải tu lượng học, trung quán, luật 
tạng và A Tỳ Đạt Ma. Đạo sư Jamyang Shepa có nói rằng hệ 
kinh Bát Nhã bao gồm cả năm môn học chính. 

Chúng ta nhất định phải tỉnh thông những bộ kinh điển này. 
Nói như vậy không phải chỉ là nói cho tăng ni. Đừng nghĩ rằng 
Phật tử tại gia không cần học, nghĩ như vậy là sai lầm lạc hậu vô 
cùng. Hơn nữa, trong Phật giáo, phải dùng trí tuệ để mà phát tâm 
đại bị, phát tín tâm. Không thể chỉ dựa vào lời Phật nói. Trí tuệ 
quan trọng hàng đầu. Nói theo chữ đời nay, chúng ta vận dụng 
bộ óc để mà chuyền tâm. 

Chữ Pháp [Dharma] tiếng Tạng gọi là chøs, có nghĩa là 
"chuyển hóa và thay đối tâm". Chuyên tâm không có nghĩa là 
thay đổi trên phương diện nhận thức. Chức năng nhận thức của 
tâm tự nó không có vấn đề, không thê đoạn dứt, và cũng chẳng 
cần đoạn dứt. Tâm thức không thê ngừng. Chân tánh của tâm thì 
phi vật chất, bất khả đoạn diệt. Hễ tâm thức còn thì nhận thức và 
cảm xúc còn. Đây là điều không thể tránh. Vậy thì phải đoạn diệt 
cái gì đây? Thuần tâm nghĩa là gì? Thay đổi gì trong tâm? 
Đương nhiên là chúng ta có những kinh nghiệm cảm xúc, nhận 
biết đối cảnh; tuy vậy, cảm giác bất hạnh mà cảm xúc và nhận 
thức mang đến, đó chính là điều chúng ta muốn loại bỏ để được 
hạnh phúc. 

Chúng ta không thể ngồi thiền để loại bỏ nhiệt độ trong 
không khí, ví dụ như cái lạnh này đây. Điều này khó lòng làm 
được. Họa may lạc trong thiền định về nội hỏa, toát mồ hôi ra thì 
hết lạnh. Bằng không, trời đang lạnh mà tưởng tượng là nóng thì 
cũng chẳng được gì. Tốt hơn nên kiếm áo ấm mặc vào. Không 
thể tu thiền để mà đẹp bỏ giá rét quanh đây. Có nhiều loại khổ 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 17 


thể xác dùng vật chất xoa dịu thì tốt hơn. Vật chất bên ngoài hữu 
dụng trong những trường hợp như vậy. 

Quan trọng hơn cả, đó là chúng ta gặp điều tốt hay xấu đều 
tùy ở cách suy nghĩ của chúng ta. Từ đó phát sinh hành động. 
Nếu cách suy nghĩ, thái độ của chúng ta không tốt, từ đó đưa đến 
lỗi hành xử gây bất hạnh cho mình cho người thân, tàn hại người 
khác, mang đến niềm ân hận. Mọi vấn đề đều đến từ tâm bất 
thuần thiếu kỷ luật của chúng ta, đây là điều cần phải thay đổi. 
Thái độ và lối tư duy của chúng ta cần được chuyên hóa cho tốt 
hơn. Vì sao? Lý do rất đơn giản: chúng ta ai cũng muốn được 
hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Phần lớn khổ đau đều đến 
từ lối tư duy suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy cần phải chuyên hóa 
trạng thái tâm thức tạo khô đau này. 

Khổ đau thân xác là quả sinh từ ác nghiệp đã gIcO. Ác nghiệp 
này cần được hóa giải ngay từ gốc rễ, bằng cách nắm giữ ngay từ 
nơi tâm. Không phạm ác nghiệp là để tránh khổ trong tương lai. 
Vậy chuyền tâm có nghĩa là thay đổi tư duy và thái độ. Bằng 
cách nào? Không thể cưỡng ép mà được. 

[...] Tâm thức con người không thể dùng bạo lực để mà thay 
đổi. Đến như súc vật cũng không thể dùng bạo lực để huấn 
luyện, huống chỉ con người, chỉ có thể thuần luyện bằng tình yêu 
thương chăm sóc. Ví dụ khi huấn luyện dã thú, trước tiên phải 
khéo léo cho chúng ăn, chăm sóc cho chúng, có như vậy chúng 
mới biết tin nơi người. Còn nếu nuôi sư tử cọp báo mà tàn nhẫn 
đánh đập, chúng sẽ tấn công lại người nuôi. Phải dùng lòng yêu 
thương chăm sóc, kèm một chút đánh mắng, dã thú mới biết 
nghe lời. Muốn thuần súc vật cũng phải khiến cho chúng vừa 
lòng, tàn bạo đánh đập là không được. Chúng tôi là người ! làm 
sao có thể dùng bạo lực để khuất phục. Đây là điều không thể. 


18 › Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Vậy muốn chuyển tâm thì phải làm sao? Phải tin chắc 
"chuyền tâm như vậy là nên, là tốt", khi ấy, quá trình chuyển tâm 
sẽ bắt đầu. Muốn tin chắc như vậy thì phải làm sao? Phải hiểu rõ 
lý do vì sao. Ví dụ như tín tâm. Phải vận dụng lý trí để xét về đối 
tượng của tín tâm, bằng cách liên tục tư duy suy nghĩ. Mới đầu 
cảm thấy tò mò, rồi tin, rồi thay đối. 

Muốn phát tâm đại bi, chỉ đơn giản cảm thấy tội nghiệp 
người khác là không đủ. Cần thấy rõ lý do và tầm quan trọng của 
tâm đại bi bằng cách lấy chính mình ra mà xét để cảm thấy chán 
ghét nỗi khổ chung của cả chúng sinh. Cứ thường xuyên quán 
xét như vậy, từ từ sẽ thấy tâm đại bị luôn mang lợi đến cho mình, 
còn tâm sân hận ác ý thì lại luôn gây hại cho mình. Dùng lý trí 
mà xét như vậy, từ từ sẽ thấy muốn phát huy đại bi và tín tâm, 
đẹp bỏ sân hận. Phật giáo chuyền tâm bằng lý trí, không phải chỉ 
đơn giản nói "đó là lời Phật", cũng không nói "nếu không sẽ đi 
địa ngục", quí vị đã hiểu chưa? Phải chuyên tâm bằng tư duy suy 
nghĩ. 

Muốn làm được như vậy, chúng ta cần biết rõ nội dung của 
lãnh vực đề tài cần tư duy suy nghĩ. Lãnh vực tư duy càng phong 
phú thì khả năng tư duy lại càng mở rộng. Rồi từ khả năng tư 
duy lớn rộng này sẽ phát sinh một loại nhận thức mới, một niềm 
tin, một ý thức mới, khiến tâm không thể nào không thay đổi. Vì 
vậy học hỏi về nội dung giáo pháp Phật dạy là điều quan trọng 
hàng đầu. 

Đối với người Tây phương cũng vậy, quí vị phải học Phật 
pháp. Hoàn tất ba năm nhập thất mà tâm không chút thay đổi thì 
liệu có ích gì ngoài chút ít lực gia trì nhận được. Quí vị rất thích 
ngồi thiền, nhưng tu thiền không phải chỉ đơn giản là ngồi yên. 
Thỏ hay chim chúng cũng có thể ngồi rất yên. Ở Delhi, bên 
ngoài cửa số khách sạn vào mùa đông, tôi thường thấy chim bồ 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 19 


câu chúng ngồi rất yên. Chắc là đang ngồi thiền! Khi không có 
nguy hiểm gì cạnh bên, chúng thường xù lông lim dim mắt ngồi 
thiền. Ngồi thiền kiểu này, rốt lại vẫn không thê giảm được tí teo 
nào của lòng sân hận, ganh ghen, tật đó, tham lam, kiêu mạn, thì 
thiền để làm gì! Ngược lại, nhờ suy xét mà thấy được sự tai hại 
của lòng kiêu mạn sân hận, chừng đó sẽ có khả năng thay đổi. 
Gặp nghịch cảnh, chúng ta sẽ bớt giận, bớt kiêu, bớt tham, bớt 
ganh. Đây mới là công phu hành trì chân chính. 

Có người khoác mũ mạo áo xống quái gở, nhìn như người 
điên, thật là lỗ bịch. Vậy mà tự xưng mình là "Pháp Vương", là 
"Pháp Sư". Thực ra chỉ làm trò lố lăng. Nhưng có những kẻ ngu 
xuân lại tôn sùng những trò lố lăng như vậy. Tôi thật không hiểu! 
Đây là hậu quả của sự không biết rõ về chánh pháp. Ngày nay ở 
Tây Tạng có nhiều người Tây Tạng làm trò lừa đảo này. Họ còn 
đến tận Trung Quốc, Đài Loan, với dụng ý bất chính, hứng thú 
với việc nhận phong bì đỏ. Tôi nghi mấy cái phong bì đỏ bây giờ 
mỏng hơn trước, tại kinh tế Đài Loan đang hơi khó khăn. Bây 
giờ người ta đã học thuộc được một điều: mấy Lama Tây Tạng 
thích "phong bì đỏ". Thật là điều đáng sỉ nhục. Nếu không đề ý, 
Phật pháp sẽ bị lợi dụng. Gần đây, có lẽ năm ngoái, tôi gặp một 
vị người Hoa từ trong nước đến gặp tôi nói rằng bây giờ ở Trung 
Hoa có nhiều người Tây Tạng giả mạo làm thầy tu, tự xưng là 
Pháp Vương. Người Hoa vì không biết nên tin tưởng họ. Thầy tu 
giả mạo này lợi dụng tín đồ, có khi còn lợi dụng tình dục, làm 
những việc tôi bại đáng sỉ nhục. VỊ người Hoa ây hỏi tôi có thể 
làm gì được để ngăn chận những trường hợp giả mạo này. Tôi trả 
lời: "tôi không thể làm gì được cả". Điều quan trọng là Phật tử 
phải biết rõ về những phẩm hạnh mà đạo sư cần phải có, như 
trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói rõ, rồi phải suy 
nghĩ xem kẻ-gọi-là-thầy kia có hội đủ tiêu chuẩn hay không. Đủ 
tiêu chuẩn thì chấp nhận, không đủ thì phải vất bỏ. Từ phía của 


20_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


đệ tử phải biết rõ bậc đạo sư chân chính cần phải có những phẩm 
hạnh nào, theo đó mà quan sát mây ông Lama Tây Tạng. Phải 
nên như vậy. Ngoài ra tôi chẳng thể giúp được gì. Học và hiểu 
Phật pháp là điều quan trọng vô cùng. 


NGÀY 2 


[Sự vĩ đại của Lama Tông Khách Ba] 


Tiếng nhiệm mẫu của Phật / là tam tạng kinh điển 
Lời huấn dụ dành cho /cả ba loại chúng sinh. 
Hạt vàng quí giá này / của truyền thông Kadam, 
Ai người thốt lên sẽ / toàn thành mọi ước nguyện 


Đây là lời của ngài Dromtonpa, tổ sư dòng Kadampa. Ngài 
nói rằng nguyên nhân khiến chúng ta bị hủy hoại vốn nằm sẵn 
trong ta. Đó là ba chất độc vọng tâm phiền não. Đây chính là cội 
rễ của mọi việc làm sai quấy. Ngài Dromtonpa giải thích rõ hơn 
đâu là nhân duyên phát sinh tam độc, đâu là thuốc hóa giải tam 
độc. Trước hết luôn nhớ vọng tâm phiền não là cội nguồn của 
khổ đau; sau đó tăng cường biện pháp hóa giải để đoạn diệt 
phiền não, siêu thoát khô đau, đạt quả niết bàn; sau cùng là đoạn 
diệt toàn bộ tập khí của phiền não, đạt quả vị Phật. Trí toàn giác 
và phương pháp viên thành Phật quả là đường tu Giới Định Tuệ 
nằm trọn trong "/iỂng nhiệm mẫu của Phật", được gọi là "7m 
Tạng Kinh Điển". 

Giáo pháp này nhiệm mầu, phi thường, tuyệt diệu, tác thành 
mọi mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu cứu cánh của chúng sinh. 
Tuyên thuyết giáo pháp thâm diệu này là để hướng dẫn người tu 
khởi đi từ bước đầu tiên, bước qua trọn con đường tu theo trình 
tự rõ ràng, trong một thời tọa thiền, đúng với căn cơ của bậc 
thượng căn, trung căn và sơ căn. Thầy Atisha thuyết giảng 


22_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


phương pháp tu dành cho ba loại căn cơ trên đường tu tuần tự 
giác ngộ, đó là “!ở¡ huấn dụ dành cho cả ba loại chúng sinh”. 

"Hạt vàng quí giá này / của truyền thống Kadam", là biển 
luận văn tối hảo, ví như những hạt vàng. Các đạo sư dòng 
Kadam đã theo đó để hành trì, bất cứ chúng sinh thuộc loại căn 
cơ nào cũng đều có thể nhờ vào đó để toàn thành mọi ước 
nguyện ngắn hạn và dài hạn một cách dễ dàng. Như viên ngọc 
như ý, toàn thành mọi ước nguyện cho chúng sinh. 


Hạt vàng qui giá này / của truyền thông Kadam, 
Ai người thốt lên sẽ / toàn thành mọi ước nguyện 


Đại sư Atisha soạn luận "Đèn Soi Đường Giác Ngộ”, và có 
nhiều đời đệ tử nhất tâm tu theo bài pháp này, từ đó mà thành 
dòng Kadampa. Theo thời gian, pháp tu chuyển tâm của dòng 
Kadampa dành cho ba loại chúng sinh đã đi vào hệ thống tu của 
phái cựu dịch Nyingma và ba phái tân dịch, Kagyu, Sakya và 
Gelug, mỗi nơi dùng chữ khác nhau để giải thích. Có nơi nói đến 
"bốn phương pháp xoay lưng với sinh tử luân hồi". Nơi khác lại 
nói là "đường tu tuần tự giác ngộ dành cho ba loại chúng sinh 
của ngài Atisha", v.v... Có những khác biệt như vậy trong thuật 
ngữ và văn phong hướng dẫn đệ tử. Giáo pháp dòng Kadampa 
vào thời gian đầu có một bài pháp Lamrim của ngài Sharawa, tôi 
chưa từng được đọc, nhưng được nghe thầy Kyabje Trijang 
Rinpoche nói rằng ngài Sharawa mở đầu bài pháp bằng cách 
giảng về Phật tánh. Trong 7zzng Nghiêm Giải Thoát Luận, bậc 
thầy vô song Dakpo Lhaje, còn có tên là Gampopa, lại nói về 
"luân hồi và niết bàn" ngay từ đầu bài pháp, rồi trong phần 
đường tu giải thoát, ngài bắt đầu giảng về Phật tánh, theo đó mà 
hướng dẫn đệ tử. Có nhiều sự khác biệt nho nhỏ như vậy trong 
phương cách hướng dẫn đệ tử ở bước khởi đầu. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 23 


Lại có một vị thầy dòng Kadampa hướng dẫn đệ tử bằng cách 
bắt đầu bằng mười hai chỉ duyên khởi. Ngài giải thích rằng do vô 
minh không hiểu nhân quả nên tích lũy ác nghiệp, vì ác nghiệp 
mà đọa sinh cõi dữ. Đó là dựa vào mười hai duyên khởi để giải 
thích về đường tu của bậc sơ căn. Tiếp theo, ngài nói rằng do vô 
minh không biết chân tướng của thực tại nên tích lũy nghiệp, vì 
nghiệp mà trôi lăn trong sinh tử luân hồi, như là tạo phước 
nghiệp hay bất động nghiệp thì thọ sinh thiện đạo. Ngài dùng 
nghiệp để nói về sinh tử luân hồi, giải thích đường tu của bậc 
trung căn qua duyên khởi. Ngoài ra còn một bài pháp khác, tôi 
chưa được đọc, hướng dẫn đệ tử qua Tứ Đế. 

Nói tóm lại, sau khi ngài Atisha soạn luận Đèn Soi Đường 
Giác Ngộ, nói rõ về phương pháp tu tùy căn cơ qua con đường 
tuần tự dành cho ba loại chúng sinh, sau đó dựa vào bài pháp 
này, các truyền thống Phật giáo Tây Tạng Nyingma, Kagyu, 
Sakya và Gelug, kế cả tôn giáo Bon, tất cả đều mang cùng một 
hệ thống tu chuyển tâm của ngài Atisha, lúc bấy giờ đang được 
phố biến rộng rãi. Việc mà Lama Tông Khách Ba đã làm, đó là 
mở rộng pháp tu của các bậc thầy dòng Kadampa truyền lại, và 
cũng có thể là tóm gọn lại nhiều lời khai thị, lớn cũng như bé, về 
trình tự đường tu giác ngộ. Thêm vào đó, riêng về phần tri kiến, 
vào thời Lama Tông Khách Ba có Lama Rendawa, là bậc thầy vĩ 
đại thuộc dòng Sakya, thầy Rendawa rất tin vào tri kiến Trung 
quán, điều này có lẽ đã thành nguồn cảm hứng của Lama Tông 
Khách Ba. Bản thân Lama Tông Khách Ba đã nhiều đời tin 
tưởng sâu xa vào tri kiến tánh không toàn hảo này. Lúc bấy giờ, 
luận văn của ngài Nguyệt Xứng rất thịnh hành ở Tây Tạng. Đến 
thời ngài Sharawa thì ngài Patshab NyIima Drak vừa mới dịch 
xong bộ Trung Quán Luận Thích” của ngài Nguyệt Xứng ra tiếng 


7 Phạn: Madhyamika Avatara 


24_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Tây Tạng. Thật ra trước đó đã có bản dịch của Nagtso Lotsawa; 
bản dịch của ngải Patsab đến sau. Vào thời đó, luận văn và tri 
kiến của ngài Nguyệt Xứng được phổ biến rộng rãi, nhiều người 
tu học theo tri kiến này. Ngài Atisha có nói rằng ngài Nguyệt 
Xứng là đệ tử của Thánh Long Thọ, chúng ta phải bước theo 
ngài họa may mới có thể hiểu được tri kiến tánh không cực kỳ vi 
tế của ngài Long Thọ. Đây có lẽ là lý do vì sao tri kiến của ngài 
Nguyệt Xứng được phổ biến rộng rãi. Tôi có đọc qua bài pháp kê 
rằng ngài Rendawa chuyên tâm tu tập theo tri kiến Trung quán, 
đến nỗi thời đó có câu châm ngôn nói rằng "khi ngồi, ngồi với tri 
kiến Trung quán; khi đi, đi với tri kiến Trung quán; khi tư duy, tư 
duy với tri kiến Trung quán; khi nói, nói với tri kiến Trung 
quán". Quả đã từng có một thời như thể ! 

Lama Tông Khách Ba xuất hiện vào thời điểm Ấy, mọi điều 
kiện trong ngoài đều thuận tiện. Bậc thầy vĩ đại này đã tu học 
tường tận, phân tích cặn kẽ tri kiến Trung quán thâm sâu. Trong 
các bộ luận Laznmrửn của ngài, Lama Tông Khách Ba nêu rõ tri 
kiến của cả hai bậc tiên phong là ngài Long Thọ và ngài Vô 
Trước. Khi nói về đường tu quảng đại, ngài chủ yếu thuận theo 
kinh luận của ngài Vô Trước. Khi nói đến tri kiến thậm thâm 
trung đạo, mặc dù có nhiều bậc đạo sư thuyết giảng về tri kiến 
Trung quán của đức Long Thọ, nhưng nếu khéo dùng luận lý 
phân tích có thê thấy được loại tri kiến chính xác nhất vẫn là tri 
kiến của bậc đại cát tường Nguyệt Xứng. Tri kiến này thoát mọi 
mâu thuẫn: khi nói về chân đế vẫn thấy được tục đề một cách dễ 
dàng: khi nói về tục đề, vẫn nhận diện được chân đề không chút 
khó khăn. Nói cách khác, đây là tri kiến vi tế nhất về sự bất nhị 
giữa tánh không và tướng hiện, giữa chân đề và tục đề, là tri kiến 
chinh phục được trái tim của các bậc trí giả. 

Lamrim đích thật là giáo pháp trân bảo do các vị sư phụ của 
ngài Atisha truyền lại: ngài Serlingpa, và Regpai Khujug 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ% 25 


(Vidaykokila), những bậc thầy tỉnh thông cả hai hệ thống Long 
Thọ và Vô Trước. Vậy chúng ta có một bên là trình tự đường tu 
quảng đại do ngài Vô Trước giữ gìn và hoằng dương, một bên là 
tri kiến Trung quán thâm sâu truyền xuống qua ngài Long Thọ 
được minh giải nhờ luận của ngài Nguyệt Xứng. Cả hai phối hợp 
thành một bài pháp tuyệt hảo, đó là luận Uøzmrim của Lama Tông 
Khách Ba. Đây không phải chuyện đời xưa. Bộ luận này hiện 
đang nằm đây, ngay trước mặt của chúng ta. Chúng ta có thể cầm 
đọc được! 

Lama Tông Khách Ba đã soạn tác tất cả là mười tám bộ luận. 
Nói về số lượng thì bấy nhiêu không phải là nhiều. Buton 
Rinpoche viết được nhiều hơn. Có nhiều vị thầy Tây Tạng viết 
rất nhiều bộ sách, hai mươi bộ, ba mươi bộ, bốn mươi bộ, năm 
mươi bộ... Như Bodong Chokley Namgyal, chẳng hạn, hình như 
viết ra hơn trăm bộ luận. Nhiều học giả cũng viết rất nhiều sách. 
Nhìn lại lịch sử Tây Tạng, tôi nghi ngờ dân Tây Tạng kính 
ngưỡng các thầy viết nhiều sách mà chẳng cần biết là viết những 
gì, thậm chí còn dựa vào sỐ lượng sách viết ra để tặng danh hiệu 
"Ioàn Giác": Bậc Toàn Giác này, Bậc Toàn Giác kia., vân vân 
và vân vân. Thật ra, có xứng với danh hiệu ấy hay không phải 
lấy chất lượng mà xét, chăng thể xét theo số lượng. Nói về số 
lượng thì Lama Tông Khách Ba chỉ viết có 18 bộ luận. Số lượng 
không nhiều nhưng chất lượng thật siêu phàm. Trong số đó chỉ 
có một vài cuốn nói về nghi lễ thông thường dành cho Phật tử tại 
gia, ví dụ "Mahabala Triệu Mưa", cùng một vài tựa sách không 
đáng kể. Lama Tông Khách Ba đặc biệt có khả năng chọn lựa và 
trình bày những điểm hóc búa của cả hai hệ thống quảng đại và 
thâm sâu. Trong bộ luận Tinh Túy Chân Hùng Biện”, ngài bình 
luận về tri kiến của hai tông Duy thức và Trung quán. Trong 


ở Anh: Essence oƒ True Eloquence 


26_ › Đức Đalai Lama thuyết giảng 


phần nói về Duy thức, ngài trích các bộ luận của ngài Vô Trước 
như Bồ Tái Thập Địa”, Đại Thừa Táp Luận? A Tỳ Đạt Ma Tập 
v.v... Ví dụ như luận Bồ 74 Thập Địa có cả hai trăm 
quyền, vậy mà ngài Tông Khách Ba lại chọn những đoạn hóc 
búa nhất. Hay như bộ Đại 7hờừa Tập Luận, nói về rất nhiều đề 
tài, ngài Tông Khách Ba cũng lại trích những câu khó nhất. Khi 


Luận 


trích luận 7u Đăng”, hay luận 7rung Quán Tâm Quang Minh 
Biện Luận của ngài Thanh Biện, ngài luôn chọn những câu khó 
hiểu nhất. Còn luận Ä⁄Zinh Cú'” của ngài Nguyệt Xứng thì Lama 
Tông Khách Ba lại chọn phần phức tạp bàn về "nhận thức đúng 
đắn" và "lý luận trùng lặp"”. Vì lý do này, tác phẩm của Lama 
Tông Khách Ba số lượng tuy không nhiều, nhưng chất lượng thật 
siêu phàm, minh giải những điểm mà người bình thường cảm 
thấy mù mờ mâu thuẫn, không thể lý giải. Lama Tông Khách Ba 
đặc biệt mổ xẻ những điểm hóc búa này, phân tích cặn kẽ, giải 
thích rõ ràng. 

Tây Tạng trong quá khứ có ba bậc thầy được xem là "hiện 
thân của đức Mạn Thù". Xếp theo thứ tự lịch sử thì có Sakya 
Pandita, Longchen RabJampa và Lama Tông Khách Ba. Ba vị 
được xem là hiện thân của đức Mạn Thù, tôi nghĩ điều này chính 
xác vô cùng. Ví dụ ngài Sakya Pandita là một bậc học giả thông 
tuệ về Nhận Thức Luận ”. Tôi không biết ngải có viết gì nhiều về 
Trung quán hay không, nhưng tác phâm về Nhận Thức Luận của 
ngài thật không thê tưởng tượng nổi. Ngài tu học với sư phụ là 


? Phạn: Bodhisatya Bhumi 

° Anh: Condensafion 

' Anh: Compendium oƒ Knowledge 

? Anh: Lamp oƒ Wisdom 

3 Anh: 4 Blaze oƒ Reasoning 

* Phạn: Prasanapada 

” Anh: valid cognition and logical redundancy 
”. Anh: Epistemology 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ 27 


Panchen Sakya Shri, cũng là bậc thầy tinh thông Phạn tự. Cứ đọc 
thử bộ #ig-/er, sẽ thấy trí thông tuệ của ngài về Nhận Thức Luận, 
thật đáng kinh ngạc. Ngài tính thông cả năm khoa học [ngũ 
minh]. Còn ngài Longchen Rabjampa thì tỉnh thông kinh điển, 
biết rành mọi truyền thống tu tập. Cuối cùng là Lama Tông 
Khách Ba, như tôi có đã nói, là bậc học giả thông tuệ phi thường. 
Cả ba vị đều xứng với danh hiệu "hiện thân của đức Mạn Thù". 

Trong số 18 bộ luận do Lama Tông Khách Ba trước tác có bộ 
Lamrim Đại Luận dành cho hiển pháp, Ngarim Đại Luận, dành 
cho mật pháp, và Tỉnh Túy Chân Hùng Biện là bài pháp tỉnh yếu 
cho cả hai bộ luận nói trên. 


NGÀY 3 


[Sự vĩ đại của giáo pháp Lamrim] 


Lama Tông Khách Ba trong Chứng Đạo Ca có nói như sau: 


Pháp này thu gọn / tỉnh túy chánh pháp 

của lời Phật dạy / vì vậy dù chỉ, / đọc nghe một lần 
cũng sẽ có được / vô vàn công đức 

như là tu tập / toàn bộ chánh pháp. 


Giáo pháp chúng ta sắp sửa tu học đây dựa vào bài pháp Đèn 
Soi Đường Giác Ngộ của ngài Atisa, dựa vào luận giải của bài 
pháp này cũng như luận giải của luận giải, và số tay tu học. Tất 
cả đều cho thấy tỉnh túy của toàn bộ Phật pháp hiển mật cùng 
luận giải của các bậc thầy xứ Ấn đều có thể xếp lại thành một 
đường tu nhất quán, dành cho một người, tu trong một đời, theo 
một trình tự tu chứng nhất định. Vì vậy, tu học Lamrữm là ứng 
phó với trọn vẹn tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật, cũng 
giống như là tu học trọn vẹn tám vạn bốn ngàn pháp môn. Lama 
Tông Khách Ba nói rằng đọc tụng hay lắng nghe pháp Lamrim 
này, dù chỉ một lần, công đức tích tụ tương đương với công đức 
thuyết giảng lắng nghe toàn bộ chánh pháp của Phật. Ngày hôm 
nay chúng ta cầm trong tay luận Uømzim này là để tu học trọn 
vẹn tinh túy của 84000 pháp môn Phật dạy. Đặc biệt bộ Lamrim 
Đại Luận này lại do Lama Tông Khách Ba hoàn tất với lực gia 
trì nhiệm mâu của chư Phật, chư bồ tát. Đúng như lời Lama 
Tông Khách Ba nói, 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 29 


"nhờ năng lực gia trì của chư Phật và các bác trưởng tử 
tôi đã hoàn tắt Trình Tự Đường Tu Giác Ngô. 

Nguyện điều này tạo sự nhiệm mẫu trong tâm người cầu 
giải thoát, 

để vĩnh viễn tiếp nối việc làm của Phật." 


Bộ Lamrim Đại Luận do Lama Tông Khách Ba soạn tác tại 
Radeng Monastery. Khi nói "ao sự nhiệm mâu đến trong tâm 
người câu giải thoát", điều này có nghĩa là khơi dậy nguồn trí 
tuệ, chuyên tâm vô kỷ luật thành tâm thuần dịu, lập tức an định 
và nhờ vậy người tu tự nhiên càng lúc càng ít phạm lỗi, trở thành 
bạn hiền của tất cả chúng sinh trong đời này, kế cả các loài kiến 
sâu... Có thể là hơi khó làm bạn với loài rận đấy, quí vị thấy sao? 
Nhất là khi chúng chờ mình ngủ say để mà cắn... Cả loài muỗi 
cũng vậy... chẳng biết xử tốt với chúng có được chúng thương lại 
hay không. Các loài súc vật khác, hễ mình thương chúng thì 
chúng thương lại. Nhưng loài muỗi chắc không có khả năng này. 

Vậy thì ngoại trừ một số ít ra, còn lại đối với tất cả chúng 
sinh, hãy mang trái tim thương yêu ra tặng, tất cả sẽ trở thành 
bạn hiền, thân thiết với mình. Nhờ đó chúng ta sẽ thoát được nỗi 
sợ hãi bất an khi gặp người khác. Ví dụ trong xã hội Tây Tạng, 
bất kể là hiểu biết nhiều hay ít về Phật pháp, người có được tín 
tâm cho dù bị cầm tù, bị hành hạ nhiều năm, thậm chí bị giết 
chết, cũng đều tặng lại cho người hành hạ mình lời nguyện bình 
an. Có câu chuyện xảy ra ở Tu Viện Tashi Kyil bên Tây Tạng 
như sau: có một thầy Geshe thông tuệ bị cầm tù, sau đó bị xử tử. 
Ngay trước lúc hành hình, thầy đọc câu kệ này: 


30 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Nguyện đạo sư hộ niệm / cho con gảnh tắt cả 

ác nghiệp cùng khổ nạn / của tất cả chúng sinh. 
Nguyện hạnh phúc công đức, / tặng hết cho chúng sinh 
được hạnh phúc an lạc. 


Sau đó thầy bị hành hình. Có đáng ngạc nhiên hay không? 
Khi tâm của chúng ta an định, tự nhiên đời sống cũng sẽ hạnh 
phúc vui vẻ hơn. Đây là lẽ đương nhiên. Hòa bình và hạnh phúc 
trong đời chỉ đến từ bên trong, không thể tìm ở bên ngoài. Vì 
vậy, pháp tu chuyên tâm là lối đi thâm diệu nhất dẫn đến miền 
hạnh phúc. 

Phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng muốn hạnh phúc thì phải có 
tiền tài, đanh VỌNØ, quyền lực, gia đình, nhưng đây là lối Suy 
nghĩ thiển cận, không khác gì cầm thú. Loài thú chỉ cần đứng 
trong đàn, có cỏ xanh, nước uống, không bị hiểm nguy rình rập, 
là chúng cảm thấy an ồn yên vui. Nếu làm người mà lại cho rằng 
hạnh phúc nằm ở phương tiện vật chất, như là nhà cửa, tài sản, 
danh vọng, gia đình, thì so với thú vật không khác, thật nông cạn 
lắm. Phải biết cách làm sao g1ữ tâm an định trong cảnh bất hạnh, 
đây mới là đặc điểm của loài người, đây mới là dấu hiệu của trí 
thông minh. Thú vật gặp nguy hiểm thì chạy trốn, như con nai bị 
săn trong câu chuyện của ngài Milarepa, hốt hoảng chạy quàng 
đến động của ngài, toàn thân ướt đẫm mô hôi. Nếu chúng ta 
không gánh nổi nghịch cảnh bên trong và bên ngoài, như vậy so 
với súc vật nào có khác gì? Chuyện khổ đau sinh lão bệnh tử, 
biến nghịch cảnh thành sức mạnh, đó mới là thông minh. Không 
phải sinh vật nào cũng có khả năng làm được như vậy, chỉ có 
loài người, nhờ trí thông minh vượt bậc. Gặp phải nghịch cảnh, 
thay vì lo âu sợ hãi, chúng ta hãy nên can đảm tự tín, trực diện 
đối đầu. Người tu theo các tôn giáo khác thì chí thành cầu 
nguyện Thiên Chúa, cầu nguyện thần linh che chở cho mình 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 31 


thoát nỗi sợ. Còn Phật giáo đặc biệt dạy cho chúng ta nhiều 
phương pháp đề giữ tâm an định. Không những vậy, lại còn chủ 
động chấp nhận tai ương, thậm chí còn cầu mong gánh nhiều 
thêm vào. 

Lama Thoyon, có lẽ là người Mông Cổ, khi viết tác phẩm 
tuyển tập giáo pháp dòng Kadampa, đến phần hồi hướng cuối 
sách, ngài phát nguyện vĩnh viễn sinh vào cõi dữ, vĩnh viễn gánh 
hết khổ đau của chúng sinh, chẳng bao giờ thành Phật. Thật đáng 
kinh ngạc ! Tôi thật chăng bao giờ có được ý nghĩ như vậy, mặc 
dù vẫn hiểu có loại tâm bô đề gọi là "tâm bồ đề ví như người đưa 
thuyền". Lời nguyện này đã để lại nhiều ấn tượng trong tâm tôi, 
cho thấy lòng can đảm không tì vết của ngài Thoyon. 

Bài pháp Cứng Dường Đạo Sư nói rằng: 


Nguyện vì mỗi chúng sinh / mà đi vào địa ngục / trong 
một thời gian đải. ” 


Đề toản thành hạnh tỉnh tấn trên đường tu vô thượng bồ đề, 
ngài Thoyon nguyện không thành Phật quả, vì chúng sinh mà 
vĩnh viễn sống trong cõi đữ, lòng can đảm của ngài thật là vượt 
bực. Nhờ tu chuyền tâm, chúng ta có thê chuyên bất hạnh thành 
thuận duyên trên đường tu giác ngộ. Được như vậy sẽ chăng bao 
giờ còn lý do gì để cảm thấy đớn đau khổ sở. Như trong câu kệ 
trích từ Nhập Bồ Đề Hành Luận mà tôi vẫn thường nhắc đến: 


Cưỡi ngựa bô đề / du hành cảnh vui 
Ai người có trí / lại không tỉnh tấn? 
Bao giờ không gian côn 

Chúng sinh còn 

Nguyện tôi còn ở lại 

Xua tan khổ nạn cõi thể gian 


32_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Có được lòng can đảm, thấy rõ mục tiêu của đời sống này để 
việc làm nào cũng đều mang lợi ích đến cho người khác, được 
như vậy, niềm hạnh phúc vĩnh cữu sẽ đâm chồi nảy nở trong ta. 
Trong Lamrim Đại Luận, Lama Tông Khách Ba nguyện rằng 
Lamrim sẽ "tạo sự nhiệm mẫu rong fim" người tu, để người tu 
có thể "vĩnh viễn tiếp nối việc làm của Phật". Người tu phải dùng 
trí tuệ để hiểu Phật pháp, rồi tinh tấn tu hành, rồi san sẻ kinh 
nghiệm tốt đẹp của mình với người khác. Tu sao cho chính mình 
trở thành tấm gương cho người khác noi theo, đưa Phật pháp 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên mới có lời 
nguyện cuối sách Lamrim Đại Luận như tôi vừa trích dẫn bên 
trên. 

Chúng ta cần học Lamrin Đại Luận trong khóa học mùa 
xuân năm nay, cần cô gắng chu toàn tâm nguyện của Lama Tông 
Khách Ba. Chúng ta không đến đây cho qua thời giờ, cũng chăng 
phải vì không có việc gì khác tốt hơn để làm. Chúng ta đến đây 
là vì một lý do quan trọng, liên quan đến mỗi người trong chúng 
ta, cho đời này và mọi đời về sau. Tu Phật pháp phải theo đúng 
Phật pháp; tu Đại thừa phải theo đúng nguyên tắc của Đại thừa. 
Vì lý do này, thính chúng và giảng sư đều phải giữ tâm mình cho 
thật đúng cách trong suốt pháp hội. 


NGÀY 4 


[Vô thường và cái chết] 


Đạo sư Gungthang Tenpe Donme nói rằng: 


Tái sinh làm người, được một lần này, 

là sống với nguy cơ sống lãng phí, 

không đạt đến được với mục tiêu của kiếp người. 
Xin hãy giữ chặt lời khuyên khẩn thiết này! 


ch ta lấy năm hợp thể, hoặc lấy tâm của mình, để mà cảm 
nhận về "cái tôi". Chúng ta luôn tự nhiên cảm thấy "tôi muốn 
vui, tôi không muốn khổ", nhưng lại cứ mãi chạy theo hạnh phúc 
và khổ đau trước mắt, lầm lẫn cho rằng đây là hạnh phúc khổ đau 
vĩnh cửu, vì vậy mà chỉ biết theo đuổi hạnh phúc của đời này, 
nhất là loại hạnh phúc vật chất. Rốt lại mọi điều mong cầu đều 
không thê đạt, cứ phải đối diện với khổ đau trùng điệp. Vì tâm 
bất thuần mà phát sinh vọng tưởng, tự khiến mình khổ đau triền 
miên vô hạn. Nay chúng ta đã tìm được con đường chỉ dẫn 
phương pháp chặt bỏ gốc rễ khổ đau, đạt nguồn an lạc vĩnh viễn, 
vậy cần tận dụng cơ hội hiếm hơi quí giá này, không để phí 
uống. Mặc dù chúng ta phần lớn đều muốn tu theo Phật pháp, có 
được chút tín tâm, nhưng vì giải đãi biếng lười nên cứ hẹn lần 
sau này hằng tu. Cuộc đời cứ vậy trôi qua trong lười biếng. Khi 
còn trẻ thì bận rộn với chuyện trong đời, lo đeo đuôi sự nghiệp, 
cho rằng chuyện tu hành là chuyện của người già. Cứ vậy một 
năm thoáng chốc đã xong. Từng ngày, từng tuần, từng tháng, 
cuộc đời trôi qua trong phút giây! Khi đến Án Độ vào năm 1959, 


34. w» Đức Đalai Lama thuyết giảng 


chúng ta nuôi thật nhiều hy vọng, nghĩ rằng sẽ làm được nhiều 
việc trước năm 2000. Năm 2000 đã qua. Bây giờ đã là cuối tháng 
02 năm 2005. Vài tháng trước, chúng ta háo hức chờ đợi pháp 
hội Lamrim này. Bây giờ đã vào ngày thứ tư. Thời gian cứ thế 
mà trôi, thấm thoát đến tuổi về chiều. Trí nhớ không còn được 
như xưa, hối hận sao thời trẻ không lo tu. Rồi than vãn sao trí óc 
bây giờ không còn khả năng suy nghĩ, chỉ còn biết hướng về đạo 
sư và Tam Bảo để cầu nguyện cho kiếp sau. Đến khi chết mới 
thấy bản thân đã không hết lòng tu theo Phật pháp, phí uống thời 
gian cho những pháp tu hời hợt, bé mọn, chỉ còn mong sau khi 
la đời được người khác hộ niệm giúp cho. Thật quá vô vọng! 
Trước khi chết, hãy gắng tu cho khéo. Người tu giỏi là người 
chết với tâm an lạc hạnh phúc. Người tu khá là người chết với 
lòng tự tin. Người tu trung bình là người chết không hối tiếc. 
Nếu trước thêm cửa tử, quí vị có được lòng tự tín nói với thân 
nhân rằng khi lia đời quí vị không cần ai hộ niệm vì đã biết tận 
lực tu hành, chẳng phải tốt lắm sao? Phần lớn chúng ta đều chết 
trong nuối tiếc, lo âu, hỗn loạn. Cả những người ngày thường 
hay huệênh hoang, đến khi chết hiện rõ nguyên hình, chăng biết 
số phận mình rồi sẽ ra sao. Họ chết với tâm hối lỗi tràn trẻ. 

Vậy chúng ta cần phải lắng nghe lời khuyên của Gungthang 
Rinpoche như đã nói lúc nãy. Cái chết đương nhiên sẽ đến, 
nhưng bao giờ cái chết đến, thật chăng ai có thê nói trước. Chúng 
ta luôn cho rằng chưa chết ngay đâu, sức khỏe còn tốt thế này, lại 
có đủ mọi điều kiện sinh tồn. Tuy vậy, chẳng ai có thể bảo đảm 
chắc chắn 100% rằng mình sẽ không chết. Có nhiều việc trong 
ngoài có thể bất ngờ xảy ra, chẳng ai có thể đoán trước ! Vậy, 
chết là đương nhiên, nhưng không biết bao giờ chết. Đến khi 
chết, chỉ có công phu hành trì mới giúp được ta. Quí vị cần phải 
học hỏi, tư duy, tu tập (văn tư và tu) khi còn trẻ, tràn đầy nhựa 
sông, tràn đầy sức khỏe. Vì muốn tu tập hành thiền thì bắt buộc 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ% 35 


phải có niềm tin xác quyết nơi pháp tu, vì vậy cần phải nghe 
pháp. Nghe rồi phải biết tư duy suy nghĩ, phân tích tới lui nhiều 
lần kỹ lưỡng chứ đừng nhắm mắt vội tin. Đến khi có được lòng 
tin xác quyết nơi pháp tu, hãy biến từng ngày sống trở thành từng 
ngày tràn đầy ý nghĩa bằng cách tập cho quen với pháp tu, huân 
tập trong pháp tu. Cứ như vậy, trọn cuộc đời còn lại mới thật sự 
có ý nghĩa, bất kể là còn lại năm năm, mười năm hay năm mươi 
năm. Nếu tập cho mình thói quen văn tư và tu ngay khi còn trẻ, 
cứ như vậy đến lúc tuổi già sẽ vẫn có khả năng suy nghĩ mạch 
lạc sáng suốt. Không ai bắt buộc quí vị phải có lòng tin. Quí vị 
cũng có thể đi chống ngược đầu nếu muốn. Nhưng nếu đã có 
lòng tin nơi Phật pháp, đã biết quan tâm tới thế giới tinh thần thì 
điều quan trọng nhất là phải học. Phải tu ngay bây giờ, ngay hôm 
nay. Tinh túy của Phật pháp là tâm bô đề, là thương lo cho người 
khác hơn cả bản thân. Phải cố gắng phát huy và tăng cường tâm 
bồ đề này để có thể vì chúng sinh mà thành Phật Nói tóm lại, 
chúng ta cần hy vọng và nỗ lực bước bước chân đầu tiên trên con 
đường thành tựu Phật quả, ngay bây giờ, ngay trong kiếp hiện 
tiên. 


NGÀY 5 
[Sơ căn: tâm cầu sinh thiện đạo] 
Lama Tông Khách Ba trong CJưứng Đạo Ca nói rằng: 


Khi vào cõi chết / không thể biết chắc 
mình sẽ không rơi / vào cối ác đạo 

Chỉ có Tam Bảo / là đủ khả năng 

che chở cho tôi / thoát cơn sợ hãi. 

Vì vậy phải gắng / giữ tâm qui y 

cho thật vững chắc, / đừng để sơ sót 
phá hạnh qui y. / Muốn được như vậy 
phải hiểu nghiệp quả / sống thuận chánh pháp 
làm mọi thiện hạnh / tránh mọi ác pháp. 
Thây là hành giả / đã tu như vậy. 

Các con ai người / đang câu giải thoát 
hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 


Chúng ta sinh vào một cõi thoạt nhìn thấy rất thoải mái an 
lạc, đó là cõi người. Chúng ta hiện đang sống rất bình an, nhưng 
đời sống trôi qua trong thế giới đầy trắc trở này, để kết thúc bằng 
cái chết. Đây là tánh chất của sự sinh ra: có sinh thì có tử. Bao 
giờ dòng tâm thức này chấm dứt? Thật khó nói. Thật ra, điều này 
sẽ không bao giờ xảy ra, dòng tâm thức sẽ mãi nối dài. Kiếp sau 
sẽ đi vào cõi lành hay cõi dữ, chúng ta hoàn toàn không có khả 
năng chọn lựa. Ví dụ bây giờ là buổi sáng, chúng ta hy vọng đến 
chiều vẫn sẽ bình an vô sự, nhưng lại không có khả năng chủ 
động. Nếu việc bất hạnh thình lình xảy ra, phá tan hạnh phúc của 
mình, chúng ta cũng chẳng biết làm sao. Sự việc chỉ tùy vào 
nhân duyên trong hiện tại hay trong quá khứ mà xảy ra. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 37 


Tương tự như vậy, sướng khổ đời sau cũng tùy nơi nghiệp 
báo, chúng ta không có quyền chọn lựa. Bao giờ có khả năng 
điều khiển tâm mình, giữ tâm an định nơi thiện pháp, dùng năng 
lực thành tựu tâm linh để chuyền tâm, đến lúc đó sẽ có khả năng 
chọn kiếp tái sinh, điều khiển tương lai, nhưng việc này trong 
hiện tại chúng ta chưa làm được. Đến khi trút hơi thở cuối cùng, 
cảnh an lành của đời sống hiện tại chấm dứt, nhìn lại thấy Sao 
tâm mình đã quá quen thuộc với nhiễm tâm ác hạnh, chừng đó có 
thể biết chắc đời sau sẽ phải đọa sinh cõi dữ. Kinh Bản Luật của 
đức Phật nói rằng: 

Chúng sinh từ cõi lành vào cỗi dữ, nhiều như vi trần 

trong cõi thế. Chúng sinh từ cõi dữ vào cõi lành, ít như 

bụi trên đầu móng tay. 


Số lượng loài người đương nhiên là ít hơn loài súc sinh. Nếu cứ 
như vầy mà chết đi, chúng ta có nhiều hy vọng sinh vào cõi dữ. 
Lúc đó sẽ phải chịu khổ đau cõi địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, kéo 
đài không dứt. 

Hiện giờ chúng ta không trực tiếp thấy được cõi địa ngục và 
ngạ quỉ, nhưng có thể thấy được loài súc sinh. Vô cùng tội 
nghiệp, chẳng thê tự giúp mình, cứ chịu khổ đau bệnh tật, âu lo 
hoảng hốt. Chúng ta nay được sinh làm người nhưng lại không 
biết đặt mình vào vị trí của súc sinh, chỉ biết nhìn bằng đôi mắt 
bàng quan, như xem hát, xem tranh. Thật ra, chúng ta phải xét từ 
kinh nghiệm cá nhân đề hiểu rằng khổ đau loài súc sinh thật sự 
vượt quá sức chịu đựng của mình. Bản thân chúng ta có nhiều 
nguy cơ đọa sinh vào nơi đó, vậy muốn tránh thì phải làm sao? 
Phải tránh mười ác nghiệp, là nguyên nhân sinh vào cõi dữ, và 
phải làm thiện nghiệp. Chúng ta cần huân dưỡng mọi nhân tổ tốt 
lành ngay trong đời này để kiếp sau có thể sinh vào cõi lành. 


38 xo Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Tích lũy nhân lành, cứ như vậy nhất định sẽ sinh vào cõi 
lành. Luật nhân quả sẽ bảo đảm điều này cho chúng ta. Nhân nào 
sinh quả nấy, không nhân thì cũng không quả. Chỉ nói đầu môi 
chẳng lợi ích gì. Đây là lẽ tự nhiên của duyên sinh. Nếu gieo 
nhân thì sẽ hái quả. Đầy đủ nhân duyên và không có chướng 
ngại, chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu mong cầu. Chúng ta cần 
huân dưỡng đầy đủ nhân duyên cần thiết để sinh vào cõi lành. 
Vậy chốn qui y chân thật chính là tâm của mình. Tâm bắt thuần 
sẽ gây khổ não, tâm thuần sẽ mang lại niềm an lạc hạnh phúc. Do 
đó Phật nói: 

tâm bất thuần là khổ, tâm thuần là an lạc.' 

Đức Phật còn nói : 

chúng ta làm chủ chính mình. 


Muốn được an vui thì phải sống cần trọng. ĐỀ tâm cầu thả, hạnh 
phúc chăng thể đến. Phật tử không để ý đến tâm mình, cũng 
chẳng có găng thuần phục tâm mình, chỉ biết cầu khẩn đạo sư, 
cầu khẩn Tam Bảo, nghĩ rằng làm vậy sẽ được chở che, thật là 
lầm lẫn. Không tự lo thì không ai có thể lo cho mình. Nhân 
duyên bên ngoài chỉ có thê giúp ích đôi chút. Quan trọng nhất là 
phải tự mình hàng phục tâm mình. 

Bằng cách nào? Nơi qui y thật sự, đó chính là quả giải thoát, 
là trạng thái tận diệt nhiễm tâm nhờ áp dụng biện pháp hóa giải. 
Vậy đâu là pháp hành tương ứng với nơi qui y này? Đừng làm 
việc ác. Ngưng mọi hành vi sai trái thì tạm thời dứt được việc ác. 
Mặc dù đây chưa phải là tận diệt mọi ác nghiệp, nhưng dứt bỏ 
việc ác thì đến được với trạng thái tạm thời tận diệt. Trước mắt 
hãy tạm xem đây làm nơi chốn qui y của mình. Thấy được sự tai 
hại của việc ác, biết rằng làm ác sẽ thọ sinh ác đạo, từ đó nỗ lực 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 39 


áp dụng chánh niệm để dứt bỏ mọi việc ác, làm được như vậy 
nhất định sẽ không thọ sinh cõi dữ. 

Nói chung, muốn làm lành lánh ác thì phải hiểu mối tương 
quan giữa nhân và quả. Đặc biệt phải hiểu mọi động cơ hành 
động đều gieo thành cái nhân, từ đó trổ quả vui buồn sướng khổ 
mả chúng ta thường gọi là nghiệp. 

Phật là bậc thầy dạy về nhân quả, hướng dẫn chính xác đâu là 
điều cần phải làm: thiện nghiệp; và điều cần từ bỏ: ác nghiệp. 

Pháp là phương pháp Phật dạy, chắc thật không sai lầm, chỉ 
cách muốn sinh cõi lành thì phải làm sao, muốn tránh cõi dữ thì 
phải làm sao. 

Tăng là những người bạn đạo chân chính tu theo Phật pháp, 
trở thành tắm gương sáng cho chúng ta noi theo. Nhờ lực gia trì 
của Phật, Pháp, Tăng mà chúng ta đến được với trạng thái giải 
thoát rốt ráo chân thật. 

Nói về lợi ích lâu dài thì Phật, Pháp, Tăng là nơi qui y cứu 
cánh của người cầu giải thoát, là bậc cứu độ chân chính. Nói về 
lợi ích trước mắt thì Phật, Pháp, Tăng bảo đảm kiếp tái sinh tốt 
đẹp, không rơi ác đạo. Muốn nhận lực gia trì của Tam Bảo thì 
phải qui y Tam Bảo, phải giữ giới hạnh qui y, đặc biệt là phải 
hành trì thuận theo nhân quả. Nhờ vậy nhận được lực gia trì, 
thoát được nỗi sợ hãi trước mắt và lâu dài về sau. Vì vậy mà qui 
y Tam Bảo, giữ giới qui y, thâm tín nhân quả, cố gắng thoát cảnh 
ác đạo. Lama Tông Khách Ba nói rằng: 

Tam Bảo chắc chắn sẽ gìn giữ cho tôi, v.v. 

Muốn tu thì phải biết cách tu. Muốn biết cách tu, trước tiên 
phải nghe pháp. Không những vậy, phải là pháp tu trọn vẹn đầy 
đủ, không sai lầm thiếu sót, dễ dàng thực hiện. Pháp Lamrimn Đại 


40_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Luận hội đủ tất cả mọi điều kiện thiết yêu này. Vì vậy quí vị phải 
lắng nghe một pháp tu như vậy. 


NGÀY 6 


[Trung căn: tâm chán khổ sinh tử] 


Hõi những người không tham câu lạc thú thế gian 

Nỗ lực tận dụng thân người đây thuận tiện 

Bước theo con đường làm đẹp dạ Nhự Lai 

Hỡi kẻ thiện duyên, xin hãy lắng nghe với tâm trong 
sảng 


Trong hiện tại chúng ta đang hưởng thụ mọi lạc thú tuyệt vời 
trong cõi luân hồi. Thông thường, thân thể không đau đớn, sức 
khỏe tốt, gia đình êm âm, người thân tốt lành, được vậy thì gọi là 
hạnh phúc. Sống trong đời, nếu mọi nhu cầu vật chất đều có đủ 
thì chúng ta xem đấy là một đời sống hạnh phúc. Dĩ nhiên đây 
cũng là hạnh phúc, nhưng là thứ hạnh phúc không bên. Cao sang 
rồi cũng sa sút. Hạnh ngộ kết thúc trong biệt ly. Đời sống chấm 
dứt trong cái chết. Bất cứ điều gì trong cõi luân hồi này rồi cũng 
sẽ đến lúc chìm trôi. Khỏe mạnh, Ølàu sang, nhiều thân nhân 
bằng hữu, đời sống có yên ồn thuận tiện đến đâu chăng nữa, chỉ 
cần chút việc cỏn con cũng đủ khiến tâm xáo trộn. Đời sống này 
sẽ luôn là như vậy, trừ phi chúng ta biết tư duy cho đúng đắn. 

Thử nghĩ xem, nếu lạc thú cõi luân hồi là bền vững thì trong 
số sáu tỷ người sống trên cõi địa cầu này, ít ra cũng phải có vài 
người sống vui, không lo âu vướng bận. Nhưng thực tế là không 
ai được như vậy cả. Kẻ giàu sang quyền quí sẽ vì những gì mình 
có mà vướng bận âu lo. Nghèo khó cũng là nguyên do khiến con 
người đau khổ. Ngay cả miếng ăn thức uống hàng ngày cũng là 


42_ x› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


nguyên nhân gây khổ đau. Có người hiếm muộn vì không con, 
khổ sở than vãn đủ điều. Có người lại khổ vì quá đông con, 
muốn hạn chế sinh đẻ nhưng lại lo lắng vì lý do đạo đức. Dù có 
danh vọng, dù không danh vọng, dù nhiều thân nhân bằng hữu, 
dù đơn chiếc một mình, khổ đau lúc nào cũng có mặt. Trừ phi 
chúng ta biết cách dùng tâm mình một cách đúng đắn, bằng 
không làm gì cũng sẽ gặp vấn đề. 

Chúng ta không hề muốn việc bất hạnh, bất tường, bất như `: 
cứ xảy ra cuồn cuộn như sóng nhồi thế kia. Tự hỏi "phải chăng 
tánh chất của khổ đau là như vậy? Phải chăng khổ đau luôn cố 
định, không bao giờ thay đổi?" Suy nghĩ cho tận tường sẽ thấy 
khổ đau sinh ra từ tâm ô nhiễm bắt thuần. Lại hỏi "phải chăng 
tâm vốn bất thuần như vậy?" Chắc chắn là không phải. Có những 
nguyên nhân, những yếu tô khiến tâm trở nên bất thuần. Kinh 
điển Ấn Độ cổ và kinh điển Phật giáo gọi yếu tố này là "nhiễm 
tâm phiền não". Phật giáo đặc biệt nói rằng nhiễm tâm phiền não 
này có rất nhiều loại, đi từ thô đến tế. 

Nói cho cùng, chính cái tâm chấp ngã, chấp vào cái tôi, được 
nhận diện là nhiễm tâm, là vọng tâm, bao gồm nhiều loại chấp 
ngã thô tế khác nhau. Tâm bất thuần bắt rễ từ nhiễm tâm phiền 
não, còn nhiễm tâm phiền não thì bắt rễ từ tâm chấp ngã. 

Xét kỹ sẽ thấy tâm chấp ngã là tâm nhận biết sự vật qua cái 
nhìn sai lệch méo mó. Mọi vấn đề trong cuộc sông đều bắt rễ từ 
đây. Chặt lìa gốc rễ, cây tự nhiên sẽ héo. Ngăn suối từ nguồn, 
suối tự nhiên sẽ cạn. Tương tự như vậy, chặt đứt gốc rễ nhiễm 
tâm phiền não thì khổ đau sẽ đoạn diệt. 

Đọc tiêu sử của đức Milarepa có thê thây được điều này. Đức 
Milarepa bề ngoài trông giống kẻ bần cùng, nhưng bên trong có 
được niềm an vui hạnh phúc bao la không giới hạn. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 43 


Thời nay chúng ta có thánh Gandhi hay ngài Vinobabhave. 
Tôi có được trực tiếp diện kiến ngài Vinobabhave. Trông giống 
một hành khất, nhưng là người có tầm nhìn lớn rộng, gánh vác 
đại sự, hoàn toàn không lo lắng cho nhu cầu vật chất của chính 
mình, khác với chúng ta luôn lo lắng quá nhiều cho bản thân. 
Tôi không có cơ hội gặp mặt thánh Gandhi nhưng tướng dạng 
của ngài xem cũng giống kẻ ăn xin, đúng không? Tuy vậy, ngài 
là người cực kỳ can đảm và thông minh, biết sống thiểu dục tri 
túc, phát huy lòng vô úy. Những đức tánh này chỉ có thể có được 
nhờ lòng tự tín, quả quyết và sáng suốt. Nếu có được cái nhìn 
sáng suốt thì sẽ thiểu dục tri túc. Dựa vào hoàn cảnh vật chất bên 
ngoài để tìm thỏa mãn thì sự thỏa mãn này rất tạm bợ, giống như 
loài cầm thú, chẳng có gì đáng nói. 

Hơn nữa, như đã nói, có sinh thì có tử, chăng lý do gì lại vui 
với sự sinh ra. Phật giáo gọi đây là 'khổ vì sinh'. Từ trong thai 
mẹ đã khổ, dù bây giờ không còn nhớ. Rồi khi chào đời lại càng 
khổ sở trăm vàn. Tôi có nghe kế một câu chuyện, không rõ có 
đúng sự thật hay không. Chúng ta đều biết thai nhi không biết 
thở, phải chờ đến khi chào đời, trẻ sơ sinh hít một hơi dài để lá 
phổi mở ra. Nghe nói lúc đó người ta nắm chân dốc ngược trẻ sơ 
sinh, phét vào lưng cho trẻ bật khóc để hớp mạnh không khí vào 
cho lá phổi nở ra. 

Mẹ tôi kế răng khi vừa mới chào đời tôi đã ¡ một bãi nhão 
nhoẹt. Rõ ràng thân thể này ngay từ lúc bắt đầu đã là một điềm 
hung. Nhìn lại sẽ thấy từ khi sinh ra cho đến cuối cuộc sống, 
chúng ta cứ liên tục sống trong những điềm hung. Vì sao lại như 
vậy? Là vì có thân này và tâm này cho nên nghiệp và vọng tâm 
mới phát sinh. 

Bây giờ chúng ta cần phải xét xem có cách nào để đoạn dứt 
đời sống với cái thân và tâm như vậy hay không. Chúng ta nghĩ 


44_ t› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


rằng đây là điều có thể làm được, tuy vẫn còn chút hoài nghị, 
nhưng có khuynh hướng tin là chuyện có thể làm được. Dù lúc 
mới đầu chúng ta chưa thể khẳng định điều này bằng nhận thức 
đúng đắn, nhưng có được khuynh hướng tin đây là điều khả thi. 
Bao giờ có được cảm giác "đây là điều có thể thực hiện được", 
chừng đó có thể đoạn lìa sự liên tục của đời sống nghiệp báo này. 
Rồi phải dấn thân vào đường tu. Việc thế tục cho dù không biết 
chắc, chúng ta cũng vẫn làm. Đúng thật là như vậy. Chúng ta 
không thể mưu kế sinh nhai nếu chỉ chọn làm những việc chắc ăn 
trăm phần trăm. Chúng ta chỉ có thể nhắm chừng để liệu việc, 
sống từng ngày, từng tháng, từng năm với những điều không 
chắc chắn. Không thê nói chắc trăm phần trăm việc này sẽ đưa 
đến kết quả nào. Không aI có thể biết trước được, từ bậc nguyên 
thủ quốc gia cho đến bậc cha mẹ trong gia đình, hay là học sinh, 
sinh viên. Kinh Pháp Cú có nói, người sống trong cõi thế gian 
theo đuổi những việc làm tự họ không biết rõ hậu quả. 

Nếu đã là như vậy, cái khổ thọ sinh cũng đáng cho chúng ta 
nỗ lực tận diệt, dù vẫn còn hoài nghi chưa biết chắc có làm được 
hay không. 

Chịu khó suy nghĩ về hai mặt quảng thâm của giáo pháp Phật 
dạy sẽ thấy kiếp này rõ ràng là chúng ta đang sống vui, bất kể 
kiếp sau ra sao. Niềm vui này có thể tự mình cảm nhận được. 
Sức khỏe tốt, có thể làm bạn với mọi người. Mọi điều bất hạnh 
đều không đáng kể nếu chúng ta có được khả năng chuyền bất 
hạnh thành đường tu. Thật ra, nếu đã thấy được rằng điều bất 
hạnh sớm muộn gì cũng sẽ đến, tự nhiên tâm sẽ tràn đầy nghị 
lực, chăng bao giờ tuyệt vọng tự sát. 

Thỉnh thoảng buồn bã xuống tỉnh thần, chỉ cần nhớ lại câu 
nguyện như là: không gian còn, chúng sinh còn..., hay là câu: 
như đất, như nước, lửa, gió... nguyện tôi cũng làm muôn vàn 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ% 45 


chất liệu nuôi sống vô lượng chúng sinh. Tức khắc sẽ cảm thấy 
an ủi, thoải mái. Đây không phải vì ngu xuẩn mà đều nhờ sức 
mạnh của trí tuệ. Suy nghĩ khoáng đạt rộng rãi như vậy, nhất 
định sẽ được nhiều lợi lạc. Không phải vì điên khùng, mê tín, 
hay tuyệt vọng. Thông thường khi bị căng thăng, người ta hay 
uống thuốc an thần, nhưng làm như vậy chỉ khiến cho tâm mất 
bén nhạy. Tác dụng của thuốc an thần là để cho tâm ù lì, mất trí 
nhớ, nhờ vậy được chút thư giãn. Cũng có nhiều người lớn tuổi 
thích đi du lịch để giết thời gian. Thật thảm thương, lang thang 
nơi này, chốn nọ, nói cho cùng vẫn chỉ là biểu hiện của lòng 
tuyệt vọng. Ở nhà không thấy vui nên tìm đến chốn lạ để trốn nỗi 
lo. Tâm xao lãng chạy theo cảnh mới, quên mất lo lắng buồn 
phiền. Nhờ vậy mà cảm thấy thoải mái. 

Cách tìm quên như vậy thật quá tuyệt vọng. Khi gặp vấn đè, 
phải dùng trí tuệ để giải quyết. Thêm vào đó, nếu biết cách 
chuyển nghịch cảnh thành yếu tố tích cực, phải vậy mới thật là 
thông minh. Sự thật là càng tu tập suy nghĩ về các giáo pháp 
quảng và thâm của đức Phật sẽ càng thêm an ồn, tràn đầy tự tín 
và nghị lực. Vì vậy mà có câu kệ như vừa nói. Lạc thú trong cõi 
thế gian này thật sự chẳng đáng gì. 


Hõi những người không tham câu lạc thú thế gian... 


Hãy nhắm đến loại hạnh phúc lâu bền lớn rộng hơn. Hãy nỗ 
lực cô gắng sao cho kiếp người này thật sự có ý nghĩa. Nhờ kiếp 
người này, chúng ta mới có thể tận dụng tiềm năng của tâm 
mình. Nếu sinh ra không được làm người thì chẳng thê suy nghĩ. 
Mặc dù luân hồi có thể tận diệt, nhưng nếu không được làm 
người thì ngay chính điều này chẳng thể nghĩ tới. Thử nhìn loài 
súc sinh mà xem, chúng đánh nhau rất giỏi, nuôi con cũng rất 
giỏi. Loài nào cũng đầy nhiễm tâm phiền não, tuy không giỏi tự 
hại mình và hại người bằng loài người. Nói chung chỉ có con 


46_ t› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


người mới có khả năng nghĩ đến cội rễ của luân hồi và sự tận diệt 
của khổ đau. 

Ngay cả trong loài người, chỉ những ai có đầy đủ hoàn cảnh 
tự tại và thuận tiện mới có khả năng suy nghĩ. Vì vậy phải nỗ lực 
làm sao cho kiếp người của chúng ta đây trở nên có ý nghĩa. Nếu 
bản thân không cô gắng, chỉ biết trông mong cầu nguyện nơi 
Tam Bảo và đạo sư, liệu có ích gì? Với thái độ như vậy, gặp việc 
bất hạnh thì lại trách móc nơi chốn qui y của mình, nghĩ rằng "tôi 
cầu nguyện thiết tha như thế mà chẳng được gì cả, Tam Bảo chắc 
không có thật ". Năng lực gia trì chỉ có thể phát xuất từ bên 
trong, đừng chờ đợi ở sức mạnh bên ngoài. Khi nói "nỗ lực", 
chữ này có nghĩa là bản thân của quí vị phải cô gắng chuyên tâm 
tinh tấn, bất kế mọi nghịch cảnh bên ngoài. 

Câu tiếp theo 

Bước theo con đường làm đẹp dạ Nhự Lai 


Khi dồn sức vào một pháp tu có hệ thống, đầy đủ, không sai 
lầm, vì nhân tố đầy đủ chính xác như vậy cho nên kết quả cũng 
sẽ đúng như mong đợi. Nếu tu theo đường tu sai lầm thì phí công 
mà chăng được gì. Nếu tu theo đường tu không sai lầm nhưng 
không đầy đủ thì cũng chẳng thể thành tựu, cũng sẽ hoài công. 
Tu theo pháp tu chính xác nhưng thứ tự đảo ngược thì khó lòng 
đạt mục tiêu mong cầu. Vì vậy "con đường làm đẹp dạ Như Lai" 
là trọn vẹn hệ thống đường tu quảng thâm, nhờ đường tu này mà 
đức Phật thành đạo. Bước theo đường tu này thì được gọi là 
"bước theo con đường làm đẹp dạ Như Lai". 

Lama Tông Khách Ba nói rằng người tu như vậy cần chuyên 
tâm lắng nghe: 


Hõi kẻ thiện duyên, xin hãy lắng nghe với tâm trong 
sáng 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 47 


Như lời thúc hối trên đây của Lama Tông Khách Ba, quí vị 
hãy tự xét xem mình có đã hội đủ những điều kiện tiên quyết nói 
trên hay chưa, có đã trở thành bậc đệ tử chân chính hay chưa. 
Nếu đã đủ rồi, nên cảm thấy vui; nếu chưa đủ, hãy nỗ lực để tìm 
cho đủ. Đủ rồi thì thành bậc đệ tử mà Lama Tông Khách Ba gọi 
là "kẻ thiện duyên", là người đã bước vào đường tu chân chính, 
mỗi bước mỗi gần hơn với trí toàn giác, sớm muộn gì cũng sẽ đạt 
quả giác ngộ. Còn tôi, đạo sư ngồi trước mặt của quí vị đây, tôi 
đã tận lực cố gắng để trở thành kẻ thiện duyên. Bây giờ đã vào 
tuổi 70. Tôi không biết chắc mình có đã được như vậy hay chưa, 
vẫn còn ước ao được trở thành kẻ thiện duyên, như kẻ ngồi cuối 
hàng ngưỡng mộ người ngồi hàng đầu, hy vọng rồi sẽ được như 
vậy. Quí vị hãy cùng tôi cố gắng. 

Đạo Sư Gungthang nói rằng "Đời sống nhởn nhơ có bao giờ 
đưa đến quả giải thoát.". Nói rất đũng. Nếu tu chỉ để giải trí cho 
qua thì giờ, làm như vậy chẳng đi đến đâu. Tu tập một cách thờ 
ơ, mong dễ dàng thành chánh quả, đây là chuyện không tưởng. 
Nên nhớ rằng đức Phật đã phải nỗ lực trong suốt ba thời kỳ vô số 
để tích tụ vô lượng công đức. Đọc trong Mật pháp Kim cang 
thừa thấy nói chỉ cần một đời, hay ba năm, là có thể thành Phật, 
chúng ta nhiều khi có khuynh hướng suy nghĩ thiển cận, chờ đợi 
thành tựu xảy ra ngay tức thì. Đến khi sự việc không như mình 
mong đợi thì dễ dàng mất lòng tin, tự nhủ rằng: "nói cái gì mà ba 
năm ba tháng nhập thất!". Vì vậy ngay từ đầu chúng ta phải nhớ 
câu chuyện của đức Phật, đã phải tu nhiều lần vô lượng kiếp mới 
thành chánh quả, nhớ rằng trong nhiều bộ kinh điển đức Phật có 
nói phải đi qua năm chứng đạo, mười địa bồ tát. Nay chúng ta 
bước theo đường tu này, cần có đủ nghị lực và quyết tâm để trải 
qua nhiều đời, nhiều đại kiếp, kiên trì tu tập. 


NGÀY 7 
[Thượng căn: phát tâm bồ đè] 


Ngài Tịch Thiên là vị bô tát nổi tiếng nhất trên đời. Tác phẩm 
Nhập Bồ Đề Hành Luận của ngài là cội rễ của pháp tu chuyên 
tâm (lo-jong). Pháp chuyền tâm chủ yêu nhắm vào việc phát tâm 
bồ đề. Nói chung mọi pháp tu trong Phật giáo đều là để luyện 
tâm và chuyển tâm, nhưng chữ chuyển tâm ở đây đặc biệt được 
dùng trong một phạm vi nhất định, ứng vào với sự dụng công 
đoạn diệt tâm ái ngã bằng cách tu tâm bồ đề và thuần dưỡng tâm 
nguyện vị tha vô lượng. Đây là nội dung bài pháp Nhập Bỏ Đê 
Hành Luận của ngài Tịch Thiên. Nhắc đến pháp tu Lamzim (trình 
tự đường tu giác ngộ) và Lojong (pháp tu chuyên tâm), phải nói 
rằng sốc của Lamrim là bộ luận Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ 
của ngài Atisha; và luận này lẫy gốc từ hệ kinh 8đ Nhã cùng các 
bộ 5ảo Hành Vương Chính Luận!” và Kinh T: ập Luận'Š của ngài 
Long Thọ, cùng với Tập Bồ Tát Học Luận” của ngài Tịch 
Thiên. Còn pháp tu Lo/ong chủ yếu lấy gốc từ Phổ Diệu Kinh", 
một trong những bộ luận về kinh này là Nhập Bồ Đề Hành Luận 
của ngài Tịch Thiên. Vì vậy trong bộ luận của ngài Tịch Thiên 
có câu nói rằng: 


!” Phạn: Rafnavali 

'3 Phạn: Sưua Samucchaya 

'? Phạn: Shiksha Samucchaya 
? Phạn: Lalita Vistara Sutra 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 49 


Tôi xin đảnh lễ / người có tâm này 
Thành kính qui y /cội nguồn hạnh phúc 
Người biết thương yêu / cả kẻ hại mình 


Những hàng này trích từ chương "Lợi Ích Tâm Bồ Đề". Điều 
gì quí nhất thế gian, quí nhất trên toàn ba cõi? Nhất định phải là 
tình thương. Đối với sự vật ở bên ngoài, có người thấy đẹp, có 
người lại chê xấu. Điều gì loài người thấy đẹp, loài vật chưa chắc 
đã thích. Tương tự như vậy, điều gì loài người thấy đẹp, chưa 
chắc chư Thiên đã ưa. Chỉ có tình thương yêu là thuần nhất, bất 
kế một ai, chư thiên, loài người, thú vật, chúng sinh cõi địa ngục 
hay bất cứ cõi khác, ai ai cũng đều thấy đẹp. Nói về tri kiến tánh 
không, hiện hữu không tự tánh, có rất nhiều người không chấp 
nhận, kế cả Phật tử. Nhưng lòng vị tha, tình thương yêu, tắm 
lòng từ bi bác ái, những điều này bất kể truyền thống tôn giáo 
nào cũng đều đề cao. Ngay cả người không tôn giáo cũng xem 
trọng tình thương yêu. Ngay cả người cháy bừng lửa hận cũng 
vẫn cảm thấy vui khi có ai thương yêu chăm sóc cho họ. Họ sẽ 
không bắt mãn với người lo cho họ. 

Tôi nghĩ tình thương yêu là điều mà ai ai cũng đều quí. Vậy 
muốn mở lòng thương yêu thì phải làm sao? Liền trước mắt, khi 
thấy người khác đau đớn khổ sở, chúng ta cảm thấy xót thương. 
Điều này rất tốt, nhưng vẫn giới hạn. Cùng với nỗi khổ hiển hiện 
trước mắt [khô khổ], chúng sinh hãy còn phải chịu khổ vì sự biến 
chuyền [hoại khổ], chịu khổ vì hiện hữu trong cõi luân hồi [hành 
khổ]. Các loại khổ này đều bắt rễ từ nhiễm tâm phiền não và tập 
khí của phiền não. Chúng sinh luôn bị những điều này chỉ phối. 
Tâm vị tha muốn chúng sinh thoát khổ, thoát cả nguyên nhân tạo 
khổ, đây chính là tâm đại từ, là tình thương không gì có thê sánh, 
cội nguồn của tất cả mọi thiện đức. 


50_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Làm cách nào tâm đại từ đại bị lại sinh ra thiện đức? Khi 
khởi tâm đại bi, tâm này sẽ khiến chúng ta phát sinh nguồn nghị 
lực muốn gánh khổ cho chúng sinh, từ đó phát chí nguyện muốn 
tu thành Phật. Vì chúng sinh mà nguyện tu thành Phật, cho nên 
cuối cùng sẽ đạt Phật quả. Phát tâm đại bi là đánh thức hạt giống 
Đại thừa. Tâm này rạng ngời tối hảo. Chỉ cần hiểu được tâm này 
là đã có được cảm giác mừng vui sâu thắm tận đáy lòng. Người 
có tâm bồ đề không những luôn thương yêu mong mỏi chúng 
sinh thoát khổ, mà tình thương này còn được trí tuệ hỗ trợ, nhờ 
vậy mà tâm nguyện biến thành thực tại, người tu thật sự có khả 
năng tận diệt khổ đau. 

Người như vậy sẽ hành trì sáu hạnh ba la mật, thành vị bồ tát 
miên mật tu phương tiện và trí tuệ. Chỉ cần nhìn thấy một vị bồ 
tát như vậy là đã có được vô lượng lợi ích. Như câu kệ nói rằng: 


Tôi xin đánh lê / người có tâm này 


Chỉ cần nhìn thấy, hay nghe nói về một người như vậy, bất 
kể nghĩ sao, cũng đều được lợi ích. Là vì cốt tủy pháp tu của bồ 
tát là tình thương yêu vô lượng, là tâm đại từ đại bi, cho nên bất 
kế đang làm gì, nói gì, nghĩ gì, bồ tát cũng đều chan chứa yêu 
thương. Vì vậy chỉ cần nhìn thấy, nghe nói, nghĩ về, hay chạm 
vào một vị bồ tát, chúng ta đều được vô vàn lợi ích, cho dù có 
tôn kính hay không. Như ngài Tịch Thiên đã nói: 


Người biết thương yêu / cả kẻ hại mình 

Hại người có tâm bô đê mặc dù sẽ tạo môi ác duyên với 
người ấy, nhưng rốt lại vẫn sẽ được lợi ích nhờ sức mạnh của 
tình thương, của nguyện lực và chân lý của bậc bô tát ây. 


Thành kính qui y / cội nguồn hạnh phúc 
Người biết thương yêu / cả kẻ hại mình 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œs 51 


Nói tóm lại, đù trong ba cõi sinh tử luân hồi, hay trên đường 
tu Tiểu thừa, hay Đại thừa, kế cả Đại thừa mật tông, hay lúc đã 
thành Phật, bất kế đang ở giai đoạn nào, tâm vị tha luôn là nền 
tảng. Chúng ta được đôi chút hạnh phúc thế gian, tất cả có được 
là nhờ lòng vị tha biết thương yêu người khác. Khi còn tu học, 
chúng ta vì từ bi mà giữ mình không hại người. Rồi tâm từ bi dần 
lớn mạnh, chúng ta chỉ còn biết làm điều lợi ích cho người khác. 
Nhờ tâm vị tha mà mau chóng có được đầy đủ mọi điều kiện để 
toàn thành ước nguyện cho chúng sinh, có được tâm huyền ảo 
nhỏ nhiệm hay tâm huyễn ảo thanh tịnh của bồ tát, rồi cuối cùng 
đạt được Phật quả, tận diệt mọi hư vọng, thành tựu mọi thiện 
đức, bao gồm hai mươi bảy thiện hạnh của Phật. Ánh sáng thiện 
hạnh của Phật vĩnh viễn chiếu soi khắp chúng sinh, đều là vì tâm 
đại bi. Nên ngài Nguyệt Xứng trong Nháp Trung Luận Thích nói 
răng: 


Hoa màu của Phật /có được là nhờ “nơi tâm đại bỉ 
cũng như nhờ nước / mà hạt trồ mâm 

tốt tươi trĩu hạt / thọ dụng đài lâu 

nên ngay từ đâu / thành tâm đê đâu / kính lễ đại bi. 


Câu kệ này cho thấy tâm đại bị quan trọng ở đoạn đầu, đoạn 
giữa và đoạn chót. Chúng ta vô cùng may mắn có được một 
phương pháp hành trì đáng quí như vậy, chỉ làm điều lợi ích cho 
người khác, không bao giờ gây hại cho aI. Có được duyên lành 
nghe giáo pháp này, cảm thấy ưa thích, tin tưởng trân quí, không 
ngại khó khăn, luôn tận sức hướng tâm về tâm đại bi, được như 
vậy đủ thấy công đức của chúng ta rất lớn. Nay tôi làm đạo sư 
giảng pháp, có được cơ hội nói về tâm bồ đề, thật là một thiện 
duyên rất lớn. Đệ tử nghe pháp cũng vậy, vô cùng may mắn mới 
có được cơ hội nghe giảng về tâm bồ đề, về tâm vị tha trân quí 
người khác hơn cả bản thân. Phát khởi được tâm nguyện vị tha 


52_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


này là bước vào con đường hạnh phúc chân chính. Chúng ta aI 
cũng mong cầu hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Muốn đạt 
niềm an lạc chân chính, không gì tốt hơn tư duy về tâm bồ đề. 

Đây là điều tôi vẫn thường nghĩ, và thường nói ra, khi đọc 
câu tụng trong Lama Choepa [Cúng Dường Đạo Sư]: 


Là đạo sư, bồn tôn / là thiện thân, hộ pháp; 

chốn qui y duy nhất / của con từ bây giờ 

cho đến khi thành Phật; /xin mở tâm từ bi 

hộ niệm giữ gìn con / đời này, cối trung ấm, 

và mọi kiếp về sau; / giúp con thoát sợ hãi 

cõi luân hồi, an lạc; / ban cho mọi thành tựu; 

Vĩnh viễn làm bạn hiển /phá tan mọi chướng ngại. 


Tất cả những điều nói trên đều là tâm bồ đề, là điều có khả 
năng giúp chúng ta trong đời này, và cả trong cõi trung ấm [thời 
gian sau khi chết và trước khi tái sinh]. Nếu giữ được tâm bô đề 
ở thời điểm mạng chung thì chắc chắn sẽ tái sinh vào cõi tốt 
lành. Vì sao? Sinh vào cõi đữ chỉ vì ác nghiệp, mà tâm bồ đề lại 
có khả năng thanh tịnh được mọi ác nghiệp. Sinh vảo cõi lành là 
nhờ công đức; không công đức nào lớn hơn công đức tâm bồ đề. 

Xin mở tâm từ bi / hộ niệm giữ gìn con 

đời này, cõi trung ấm, / và mọi kiếp về sau. 


Tâm bồ đề sẽ giúp chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Bằng cách 
nào? Chúng ta đã luôn đề cho tâm chấp ngã hủy hoại chính mình, 
hủy hoại người khác, vì vậy mà trôi lăn trong sinh tử luân hồi. 
Bồ tát nhờ có trí tuệ, thấy rõ được điều này, vì vậy chăng thể tiếp 
tục ưa thích tâm chấp ngã, chăng thể tiếp tục để tâm chấp ngã 
điều động chỉ phối bản thân. Vậy chính tâm bô đề là điều giúp 
chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Mặc dù đạt niết bàn giải thoát 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 53 


không phải là mục tiêu chính của tâm bồ đề, nhưng khi tu tâm bồ 
đề thì tuy không cầu mà tự nhiên vẫn có được. 

Chỉ có tâm bồ đề mới có thê đưa chúng ta thoát khỏi niết bàn 
an lạc cá nhân”. Không đường tu nào khác có khả năng làm 
được việc này. Nói "ban cho mọi thành tựu", là vì tâm bồ đề có 
khả năng toàn thành mọi mục tiêu ước nguyện của chúng ta, 
trong đời này, kiếp sau, trước mắt hay là rốt ráo cứu cánh. 

Ngay cả những nhu cầu nhỏ nhặt thường nhật như giấc ngủ, 
có tâm bồ đề cũng sẽ được yên hơn. Có tâm bồ đề thì tinh thần 
vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh, giấc ngủ yên lành, ăn uống ngon 
miệng, ai ai cũng đều thành bạn, kế cả thú vật, chim muông. 
Chẳng vui lắm sao! Sẽ sống thật lâu, không già trước tuôi, cũng 
sẽ không chết non. Với tâm bồ đề, với trái tim tốt lành như vậy, 
khi còn trẻ sẽ sống hòa hợp với mọi người; lúc trung niên sẽ 
không gây phiền phức cho ai, luôn giúp đỡ người khác. Cả khi 
già yếu cũng sẽ được an định. Bằng không, để mình trở thành 
người già khó chịu thì con cháu sẽ cằn nhằn. Tệ hơn nữa, chúng 
có thể nghĩ rằng "Thiệt là phiền! Mấy ông bà già này còn chưa 
chịu chết!" Trẻ con cũng vậy, đứa nào dễ thương thường được 
cho quà; đứa nào thích đánh lộn hay dữ dẫn độc ác vẫn hay bị 
mắt phần, chẳng ai muốn cho quà, cũng chăng mấy ai quan tâm. 

Có được tấm lòng từ ái thì luôn được an vui, khi trẻ, khi 
trung niên, lúc tuổi già, đời này hay kiếp sau vẫn đều luôn hạnh 
phúc. Trái tim từ ái là phâm vật cúng đường khiến chư Phật hoan 
hi. Hãy phát triển tâm này để làm vui lòng chư Phật, chư bồ tát. 
Và trái tim từ ái của mình sẽ luôn là bạn của mình. Như trong 
câu tụng Lama Choepa có nói: "vữnh viễn làm bạn hiên". 

Và cũng chính tâm từ ái là điều có khả năng "phá fan mọi 
chướng ngại". Tôi đã từng nói qua điều này: cho đến nay, tôi 


* Niết bàn an lạc cá nhân là quả A La Hán của đường tu Thanh văn thừa. 


54_ to Đức Đalai Lama thuyết giảng 


chưa gặp người nào muốn hại tôi cả. Nếu gặp người như vậy, tôi 
không rõ mình có mở tâm bồ đề ra với họ hay không. Tuy vậy, 
khi thư thả tôi thường nghĩ rằng: "Kẻ thù của tôi là ai? Đang ở 
đâu? Tôi thật cảm thấy thương xót cho họ." Tất cả chúng sinh 
đều là "bạn" của mình. Chúng ta không bao giờ nên loại bỏ kẻ 
thù, những người gây khó khăn chướng ngại cho mình, hay là 
những người hung ác. Với những người như vậy lại càng cần 
phải rải tâm từ bị, thương yêu chăm sóc cho họ. Không nên loại 
bỏ ai cả. Như vậy chăng phải tâm bô đề là điều có khả năng "phá 
mọi chướng ngại" hay sao? 

Chúng ta có thể thiết tha khẩn cầu đạo sư của mình là vì 
trong tim đạo sư có tâm bồ đề. Ngoài tâm bồ đề này ra, đạo sư 
đâu có gì đặc biệt. Cũng chỉ là người như chúng ta thôi. Tuy vậy, 
vì một bậc thầy có những thiện đức bên trong rất xứng đáng, cho 
nên chúng ta mới gọi thầy "là đạo sư, là bốn tôn, là thiện thần, hộ 
pháp". Vậy then chốt nằm ở chỗ vị thầy ấy có tâm bồ đề hay 
không. Phải có tâm bồ đề mới xứng với lời xưng tán trên đây. 

Nói cho cùng, dù còn trong sinh tử luân hồi, dù đang bước 
trên đường tu hay đã thành Phật, rốt lại người bạn chân chính của 
chúng ta, viên ngọc như ý của chúng ta, nhất định chỉ có một, đó 
là tâm bồ đề, là tỉnh thần vị tha vô ngã. Quí vị đã hiểu chưa? 


Vì vậy ngài Thánh Thiên nói rằng: 
Tôi xin đảnh lễ / người có tâm này 
Thành kính qui y / cội nguồn hạnh phúc 
Người biết thương yêu / cả kẻ hại mình 


Và ngài A T¡ Sa nói rằng: 
Tâm bô đề này / như vâng nhật, nguyệt 


NỔ lực phát tâm / dù nhiễu đại kiếp / cũng chẳng phí 
CÔNG. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 55 


Điều ngài Atisha muốn nói, đó là không có biện pháp chuyên 
tâm nào hữu hiệu hơn tâm bô đề, nên dù phải tốn nhiều đại kiếp 
để phát tâm bồ đề thì cũng rất xứng đáng. Thật là kỳ diệu. Vậy 
ngày hôm nay chúng ta phải cảm thấy mình thật may mắn có 
được cơ hội tham dự buôi thuyết pháp Đại thừa này. Nhưng bấy 
nhiêu chưa đủ. Cần phải hành trì, cần sống trong tâm bô đề, bằng 
chính kinh nghiệm của mình, cần cố gắng hết sức để chuyên cái 
tâm bất thuần này thành thiện tâm, thành tâm bồ đề vị tha. Phải 
luôn ý thức không bao giờ cố tình gây thương tốn khổ đau cho 
bất cứ một ai. Lời tôi nói, quí vị đã nghe rõ chưa? 

Loại tâm từ bi này lớn mạnh nhờ vào rất nhiều nguyên nhân 
và hoàn cảnh [nhân duyên], nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là 
tri kiến tánh không. Chư thanh văn và duyên giác phải mang tánh 
không về làm pháp hành chính yếu để giải thoát luân hồi. Còn bồ 
tát nếu lúc mới phát tâm bồ đề mà có được tri kiến tánh không hỗ 
trợ thì tâm bô đề lại càng thêm mãnh liệt. 

Tâm bồ đề phát xuất từ tâm đại bi, dựa trên nền tảng không 
thể thiếu của trí tuệ tánh không, được vậy tâm bồ đề sẽ vững 
vàng mãnh liệt. Bằng không, sẽ chỉ là lòng từ bi của kẻ phàm 
phu, chẳng có chút trí tuệ. Tâm bồ đề của người có trí luôn được 
trí tuệ chứng tánh không hỗ trợ. Thật là kỳ diệu! Con đường tỉnh 
yếu của trí tuệ và từ bi là con đường luôn được trân quí, tin yêu, 
chan chứa nguồn cảm hứng. 

Các bậc đạo sư dòng Kadampa trong quá khứ đã mang tâm 
bồ đề về làm trọng tâm của pháp tu giác ngộ tuần tự. Ngài Atisa 
trong bài pháp ngắn Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ có nhiều 
câu kệ về tâm bồ đề. Có rất nhiều câu kệ nói về phương pháp 
phát bồ đề tâm nguyện. Tâm bồ đề lại càng là trọng tâm của pháp 
tu Uo-jong (chuyền tâm), là pháp tu chánh yếu của các bậc đạo 
sư dòng Cựu Kadam. Học xong pháp Lamrim, với nội dung 


56 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


chính xác đầy đủ, đúng trình tự đường tu, sau đó sẽ tự nhiên 
bước vào pháp tu Lojong. Miên mật chuyền tâm, giữ bộ Nhập Bồ 
Đề Hành Luận của ngài Tịch Thiên ngay bên gối nằm. Các vị 
Kadampa, đệ tử chân truyền của ngài Atisa, đều thanh tịnh trong 
sáng từ trong ra ngoài, rất đáng tin cậy. Nhất là các vị "học giả 
Kadampa", lại càng lỗi lạc phi thường. Chúng ta cần noi gương 
các ngài, ghi nhớ tầm quan trọng của chánh pháp. Có được như 
vậy mới không uống công chư cao tăng Ấn Độ, như Sáu Bảo 
Trang và Hai Tôn Giả, đã viết ra biết bao kinh luận. Không thì 
kinh sách chỉ để trên bàn thờ, thắp đèn mà cúng. Còn nếu muốn 
tự mình trở thành học giả Kadampa thì cần sách này để mà tu. 
Kho kinh luận Kagyur và Tengyur là do các dịch giả Tây Tạng 
đã khổ công dịch thuật, lại được các thánh giả Ấn Độ nghiêm 
cần chuẩn duyệt, đô ra biết bao nhiêu công sức để kinh luận 
không còn chút sai sót. Công khó của các vị sẽ không phí uỗng 
nếu chúng ta chịu khó noi theo truyền thống của các học giả 
Kadampa, tận dụng nguồn kinh luận này. 

Có một số lịch sử gia nói rằng Đại Phương Trượng Thiện Hải 
Tịch Hộ đến Tây Tạng khi đã ngoài 70. Mặc dù tuổi đã cao, sau 
khi đến Tây Tạng ngài vẫn nỗ lực học Tạng ngữ. Ngài là một học 
giả lỗi lạc của cựu học viện Nalanda, nổi tiếng uyên thâm cả hai 
môn trung luận và lượng học. Nhưng khi học Tạng ngữ, ngài gặp 
rất nhiều khó khăn, bắt đầu là mẫu tự tiếng Tạng. Tôi luôn thắc 
mắc không biết ngài làm sao để mà phát âm cho đúng. Ngày nay 
có nhiều người Ấn nói tiếng Tạng với giọng nói thật buồn cười. 
Trong quá khứ ở Tây Tạng, có thể ở đâu đó vùng Gyantse, có 
một anh chàng người Anh học tiếng Tây Tạng, thầy giáo lại dạy 
quí ngữ. Một hôm anh ta bị chó của một nhà quí tộc căn. Khi 
mách lại với nhả quí tộc, anh chàng người Anh kia lại dùng quí 
ngữ gọi chân của mình là "shab"” và gọi răng con chó là "tsem" ! 
Nói tiếng Tây Tạng giỏi quá phải không? Có thể là ngài Thiện 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 57 


Hải Tịch Hộ cũng vướng lỗi lầm tương tự khi dùng quí ngữ tiếng 
Tạng. Biết đâu ngài lại chắng dùng chữ "kang-pa" thay vì chữ 
"shab" để nói đến chân của quốc vương King Trisong Detsen! 

Chúng ta cần tu học các bản kinh luận cô điền mà các học giả 
Kadampa đã từng tu học, và bất kế là tu học điều gì cũng đều 
phải hành trì để mà chuyên tâm. 


NGÀY § 


[Tâm bồ đề: tỉnh túy đường tu giác ngộ] 


Lama Tông Khách Ba nói rằng: 


Tâm bô đề chính là / rường cột của Đại thừa 

Là căn bản, nên tảng / của pháp tu vĩ đại 

Thuốc hóa sắc thành vàng / của phước đức trí tuệ 
Là kho tàng công đức / của muôn vàn thiện hạnh 
Vì biết rõ như vậy / chư bô tát giữ gìn 

Tâm bô đề sâu kín / trong lòng mọi pháp hành 


Như hôm qua [ngày 7] đã nói, tâm bồ đề là điều vô cùng mầu 
nhiệm thiêng liêng. Ngọc như ý có thật hay không tôi không rõ, 
nhưng trái tim từ ái chắc chắn sẽ mang lại nguồn an lạc tự tín, 
chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái ngay lập tức, cả về lâu về dài 
cũng vậy, đều được lợi ích lớn lao. Trong tất cả các loại tâm lý vị 
tha thì tâm bồ đề là rốt ráo nhất. Đây là tâm nguyện của kẻ có trí, 
rộng vô lượng vô biên. Loại tâm vị tha được trí tuệ hỗ trợ này 
được gọi là rường cột của đường tu Đại thừa, chúng ta nhờ vào 
đó mà đạt được trí toàn giác. Đường tu trí tuệ và phương tiện của 
Đại thừa với tất cả những pháp hành quảng và thâm cần phải tu 
qua nhiều đại kiếp dựa trên căn bản và nền tảng của tâm bồ đề. 

Tâm bô đề chính là / rường cột của Đại thừa 


Là căn bản, nên tảng / của pháp tu vĩ đại 


Pháp tu của bồ tát — hành trì sáu hạnh ba la mật và bốn nhiếp 
pháp đề thành thục tâm mình và tâm người — là pháp tu vô lượng 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 59 


vượt ra ngoài nhận thức của kẻ phàm phu như chúng ta. Tất cả 
mọi pháp tu của bô tát đều khởi động nhờ tâm bồ đề, thành tựu 
nhờ tâm bồ đề. Vì vậy mà nói tâm bồ đề là căn bản và là nền 
tảng của tất cả mọi pháp hành của bồ tát. 


Thuốc hóa sắc thành vàng / của phước đức trí tuệ 


Trí toàn giác có được là nhờ tích tụ đầy đủ hai kho phước trí. 
Hạnh phúc trước mắt, dù chỉ là chút hạnh phúc bé nhỏ của một 
ngày sống, cũng chỉ có thể có được nhờ vào công đức. Nói tóm 
lại, mọi nguồn hạnh phúc dù tạm thời hay miên viễn đều đến từ 
công đức. 

Trong tất cả các loại công đức thì công đức phát tâm bồ đề 
thù thắng hơn cả, phát tâm nguyện vị tha muốn lợi ích chúng 
sinh bằng cách đưa chúng sinh đến quả vị Phật. Đối với quả vị 
giải thoát và thành tựu rốt ráo nhất như vậy, chúng ta không nên 
giữ cái nhìn thiển cận, không thể chờ đợi đạt kết quả ngay tức 
khắc, phải phát tâm kiên trì theo đuổi tâm nguyện này cho đến 
cùng tận không gian và thời gian. Có được nguồn nghị lực vị tha 
phi thường như vậy rồi thì mỗi phút, mỗi giây chẳng cần dụng 
công cũng đều tích tụ được vô lượng phước đức. Phương pháp 
tích tụ phước đức hữu hiệu nhất chính là tâm bồ đề. Nhờ tâm này 
chúng ta tích tụ được số lượng phước đức không thể nghĩ bàn, 
đồng thời cũng thành tựu được kho trí tuệ giúp chúng ta đạt trí 
pháp thân của Phật. Tất cả đều có được là nhờ tâm bồ đề chứ 
không phải chỉ với chứng ngộ tánh không mà có thể đạt được trí 
pháp thân. Vì vậy mà nói: 

Thuốc hóa sắc thành vàng / của phước đức trí tuệ 

Là kho tàng công đức /của muôn vàn thiện hạnh 


60_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Như trong Bảo Hành Vương Chính Luận có nói, tâm bồ đề 
dù chỉ trong phút giây cũng đủ viên thành cả hai bồ tư lương 
phước tuệ một cách dễ dàng nhờ vào "bồn yếu tô vô lượng". 


Vì biết rõ như vậy / chư bô tát giữ gìn 
Tâm bô đề sâu kín / trong lòng mọi pháp hành 


Những điều vừa nói về tâm bồ đề là hoàn toàn đúng như sự 
thật, chư bồ tát đã phân tích như vậy bằng cái tâm không thành 
kiến, chư Phật đã giảng dạy như vậy bằng cái tâm không thành 
kiến, hoàn toàn đúng với những gì Phật chứng biết về thực tại. 
Vì vậy [Nhập Bồ Đề Hành Luận] có câu nói rằng: 


Qua nhiễu đại kiếp / Phật thấy ra rằng 
Chỉ có điều này / thật sự lợi ích 


Chư bồ tát noi theo gót chân Phật cũng thấy tâm này thù 
thắng bậc nhất. Đây là phương tiện thâm sâu nhất, mau chóng 
nhất, giúp chúng ta thành tựu mục tiêu cứu cánh cho bản thân và 
cho tất cả. Các bạn phương Tây luôn muốn điều gì nhanh nhất, 
tốt nhất! Vậy hãy nên tu tâm bồ đề. Muốn điều tốt nhất, thâm sâu 
nhất, chóng vánh nhất, hãy tu tâm bồ đề! Trên đời chẳng có gì 
hơn được tâm này! 


Vì biết rõ như vậy / chư bô tát giữ gìn 
Tâm bồ đề sâu kín / trong lòng mọi pháp hành 


Biết rõ điều này nên các đẳng "đại hùng" bền bỉ theo đuổi 
mục tiêu làm lợi cho người, lại khéo léo thành tựu lợi ích cho 
bản thân. Tôi nghĩ chư bồ tát luôn biết cách toàn thành lợi ích 
của chính mình [tự lợi] mặc dù cũng không bao giờ từ bỏ lợi ích 
của chúng sinh [lợi tha]. 

Lợi ích cho bản thân thì không gì bằng thành tựu Pháp thân, 
đây là mục tiêu tự lợi. Chư bồ tát biết rõ phương pháp thật là 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 6l 


chính xác và đầy đủ đề mà thành tựu Pháp Thân. Mặc dù các bậc 
thanh văn muốn được hạnh phúc và thoải mái, thế nhưng vì 
không tu hạnh bồ tát nên không thể đạt quả vị Phật. Vì vậy chư 
bồ tát vô cùng thông minh khéo léo. Tôi thường hay nói đùa rằng 
nếu quí vị muốn ích kỷ thì phải ích kỷ cho khôn khéo một chút. 
Ích kỷ một cách ngu xuân, hẹp hòi, thiên cận thì chỉ thua lỗ mà 
thôi. Sống trong đời cho dù không có tín ngưỡng cũng phải nên 
cố gắng chân thành sống vì người khác, được vậy sẽ có nhiều 
bạn, khi gặp nghịch cảnh chắc chắn sẽ có người cứu gIÚp. Nếu 
chỉ biết quan tâm đến lợi ích cá nhân xem thường lợi ích của 
người khác thì khi sống sẽ phải sống cô đơn một mình, dễ bị 
người chê cười, khinh khi, nói xấu. Rốt lại chăng còn ai cạnh 
bên, không bạn, không người thân cho ta tin tưởng, nương dựa. 
Nhìn qua bên phải lại nghĩ "người này chẳng đáng tin"; nhìn qua 
bên trái, "người này chắc sẽ hại tôi, vì tôi đã từng hại nó ". Nhìn 
ra phía trước lại nghĩ, "người này chẳng thể trông cậy vào." Cứ 
như vậy, chẳng có ai cho mình tin tưởng. Ở đây, tôi đang nói đến 
đời sống xã hội chung chung, không liên quan gì đến tôn giáo. 

Tâm bồ đề có khả năng giúp chúng ta làm lợi cho chính mình 
và cho người khác một cách đễ dàng. Người nào tu tâm bồ đề thì 
gọi là "bổ rá/ đại hùng", là người "giữ gìn tâm bô đề sâu kín 
trong lòng mọi pháp hành". Tâm bồ đề chưa có thì bồ tát phát 
huy, tâm bồ đề đã có thì bồ tát tăng cường, mang tâm bồ đề về 
làm nền móng của pháp tu của mình. Nếu chúng ta có thể mang 
pháp tu thiền tánh không, thiền bổn tôn, thiền hai giai đoạn lừng 
danh của Kim cang thừa thâm sâu kín mật về làm chỉ nhánh của 
pháp tu tâm bồ đề, có như vậy mới là tu theo chánh pháp, mới là 
tu theo mật pháp Kim cang thừa và Đại thừa. 

Mật thừa phố biến rất rộng rãi ở vùng Xứ Tuyết [Tây Tạng]. 
Khi xưa, các đạo sư Ấn Độ giữ gìn mật pháp một cách kín mật 
vô cùng, người Tây Tạng lại phổ biến quá rộng. Vậy chúng ta 


62_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


bây giờ phải làm sao cho sự mở rộng này trở nên xứng đáng, kẻo 
không lại mất đi năng lực hành trì kín mật. 

Trong lịch sử Tây Tạng, tôi nghĩ có vị đại đạo sư dòng Sakya 
tên Junga Nyingpo của dòng họ Khon, ngài nói rằng mật pháp ở 
Tây Tạng lúc bấy giờ đã suy đôi, nên phải đưa dòng mật pháp rất 
kín mật tại Ấn Độ vào lại Tây Tạng. Và rồi ngài đã nhận được 
mật pháp từ các bậc đạo sư Ấn Độ như ngài Birwapa. 

Người Tây Tạng chúng ta đã đi quá xa trong việc phố biến 
mật pháp, vốn cần được tu tập một cách kín đáo thâm mật. Nay 
thì đã lan rộng khắp nơi. Tuy vậy, tu tập theo mật thừa chỉ có ý 
nghĩa nếu có được mối quan tâm và chút kinh nghiệm thực 
chứng về tâm bồ đề. Không biết gì về tâm bồ đề và tri kiến tánh 
không thì cho dù có nhận mật pháp quán đảnh, được đạo sư dẫn 
dắt, nhập thất nhiều năm trong chòi tranh vách đất cũng chẳng để 
làm gì. Khó lắm thay! Khó lắm thay! Trong đời sống xã hội cũng 
vậy, có giải thích cho người khác biết về tâm bồ đề thì như vậy 
mới thật là làm điều lợi ích cho họ và cho xã hội nói chung. 
Chẳng nên đi quanh nói với thiên hạ rằng nếu không cúng dường 
đạo sư thì sẽ đọa địa ngục. 

Tôi thường hay kê câu chuyện sau đây: Xưa kia có một vị sư 
trưởng sống tại vùng Kham Tây Tạng. Một hôm có người đến 
cầu kiến, hỏi thăm thầy thị giả xem Sư trưởng đang ở nơi nảo. 
Thây thị giả cười nhạo rằng "thầy tôi đang ra ngoài hù dọa ông 
bà già!" Tôi nghĩ thầy thị giả nói như vậy một phần vì thân thiết 
với sư trưởng, nhưng đây thật sự là một lời khuyên răn. Các vị 
đạo sư thèm thuông tài sản cúng đường, cứ mang cảnh địa ngục 
ra hù dọa người khác, đây thật sự là lợi dụng Phật pháp để bóc 
lột Phật tử. Là một vị thầy thì phải nuôi dưỡng lòng tin nơi tâm 
bồ đề, nơi tắm lòng trân quí người khác hơn cả bản thân, phải 
hướng về tâm bồ đề mà cầu nguyện, phải nói về tâm bồ đề cho 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 63 


người khác nghe. Có làm như vậy mới giúp ích xã hội, mang 
hạnh phúc đến cho bản thân và cho người khác. Sống trọn một 
đời không ác ý, không hại ai, chắc chắn \ kiếp sau sẽ được lợi ích. 
Cho dù không tin có kiếp sau cũng vẫn được sinh vào cõi tốt 
lành nhờ năng lực huân tập thiện tâm. Vì vậy chúng ta đều nên 
thích thú nỗ lực thuần dưỡng thiện tâm này, đây chính là tỉnh túy 
của đường tu. Hãy luôn ghi nhớ điều này. 


NGÀY 9 
[Nội dung pháp hành] 


Hôm qua chúng ta có buổi lễ phát bồ đề tâm nguyện và sau 
đó là truyền bồ tát giới. Phát tâm bồ đề rồi thì phải tu tập thọ 
giới, hành trì sáu hạnh ba la mật. Phải hiểu rằng sáu hạnh ba la 
mật tổng kết toàn bộ mọi pháp hành bồ tát đạo, người tu du hành 
trên con đường này bằng cách phối hợp thuần nhất phương tiện 
và trí tuệ, không đề tách lìa trong pháp tu. 


Nhờ công đức này, nguyện khắp chúng sinh, 
tích tụ đây đủ phước đức trí tuệ 
nhờ đó thành tựu hai thân cứu cánh. 


Ngài Long Thọ đã viết như vậy trong câu kệ hồi hướng của 
Sáu Mươi Thi Tụng Luận Lý [Lục Thập Tụng Như Lý Luận]. Phật 
quả bao gồm hai thân cứu cánh đó là pháp thân [Dharmakaya] và 
sắc thân [Rupakaya] để tự lợi và lợi tha. Muốn đạt hai thân này, 
người tu cần tích tụ đầy đủ mọi nhân duyên tương ứng. 

Tánh chất của pháp thân là tịch diệt mọi tướng hiện. Điều 
mang cùng tánh chất với sự tịch diệt này chính là tâm siêu việt 
mọi phạm vi đối đãi, trực chứng tánh không, sung mãn mọi chức 
năng thành tựu quả pháp thân. Sắc thân thì tùy theo nhu cầu sở 
thích của chúng sinh mà thị hiện. Chúng sinh cần giáo hóa thế 
nào, sắc thân Phật sẽ hiện ra thế Ấy. Nhân duyên đưa đến quả sắc 
thân chính là thân tướng của tâm [mental body] mang đủ mọi 
tướng hảo chính phụ của bậc giác ngộ, còn được gọi là thân vi tế. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 65 


Hiển thừa nói rằng muốn đạt được từng tướng hảo một, bồ tát 
phải đạt đến địa vị tu chứng cao, tích tụ vô lượng công đức. 
Nguồn năng lượng tích cực có được nhờ hành trì vô lượng thiện 
phương tiện này được gọi là # lương phước đức. Ở trong thực 
tại của tánh không, tất cả mọi hiện tượng đều đồng một mùi vị, 
trí tuệ thu nhiếp vào trong thực tại ấy cùng với tất cả mọi hiện 
tượng, đồng nhất một vị, vượt thoát mọi hình tướng phân biệt đối 
đãi, điều này được gọi là # lương trí tuệ. Hai kho bồ tư lương 
phước đức và trí tuệ này cần đi chung với nhau, ngang bằng như 
nhau, hữu hiệu như nhau, có vậy mới đạt được hai thân Phật 
tương ứng. 

Đề thực hiện được điều này, người fu cần hiểu rõ về bản thể 
[nền tảng của thực tại], là nhị để. Vì sao? Vì nhờ ý thức được 
tướng hiện duyên sinh không sai chạy của bản thể, người tu hiểu 
được tánh nhân quả. Nhân lành sinh quả lành. Muốn đạt tánh đức 
của bậc toản giác thì phải hội đủ nhân duyên tương ứng. Vậy 
muốn tích tụ tư lương phước đức thì người tu phải hành trì với lý 
trí và niềm tin xác quyết và phải có khả năng đễ dàng nhận định 
quá trình tu chứng. Tất cả mọi pháp hành này, có phải đều được 
thiết lập từ chân đế? Không phải. Không có pháp hành nào được 
dựng lên từ thế đứng độc lập cả. Hiểu được thực chất của sự vật, 
hiểu được sự vật vốn không hiện hữu độc lập, chỉ do duyên sinh 
mà có nên không thể có tự tánh. Nói tóm lại, cần hiểu rằng sự vật 
vốn chỉ hiện hữu qua danh từ và khái niệm, do đó không hiện 
hữu một cách độc lập. Biết được chân tánh của sự vật, biết sự vật 
vốn là như thế nào, hiện hữu cách ra sao, đây phải là cái biết của 
trí tuệ. Vậy chúng ta phải có khả năng dễ dàng nhận định chân đế 
và tục đế. Tu theo hệ thống căn bản này thì sẽ đến được với trí 
toàn giác. 


Đến đây tôi xin ngưng phần ôn tập bài giảng ngày hôm trước. 


NGÀY 10 


Cơ cấu đường tu] 


Lama Tông Khách Ba trong CJưứng Đạo Ca nói rằng: 


Có Định thiểu Tuệ / chẳng đủ khả năng 
Chặt đứt gốc rễ / ràng buộc luân hôi. 

Có Tuệ thiếu Định / thì dù quán sát 
miên mật đến đâu / cũng không thể nào 
tách lìa phiên não. / Vì vậy các bậc 

đạo sư luôn lấy /mắt Tuệ thâm nhập 
vào chân thực tại /mà trụ vững vàng 
trên lưng ngựa Định, /rôi dùng vũ khí 
cực kỳ bén nhọn /của luận Trung Đạo, 
thoát mọi cực đoan, / phá hủy nên tảng / 
chấp thường chấp đoạn / chấp bám cực đoan, 
nhờ vậy Không tuệ / dẫn dân khai mở. 
Thây là hành giả / đã tu như vậy. 

Các con ai người / đang câu giải thoát 
hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 


Như nói ở đây, kiếp người này mang đến đầy đủ mọi cơ hội 
để tu tập theo Phật pháp, kiếp người hiểm hoi duy nhất này, bây 
giờ chúng ta đã có được rồi, lại có được cơ hội hành trì một cách 
nghiêm mật. Nếu vào lúc này mà cứ chạy theo thói quen tu tập 
hời hợt — hời hợt nghe, hời hợt tu, thỉnh thoảng nghe pháp, nhận 
quán đảnh, thỉnh thoảng nhập thất tu thiền, dụng công chẳng bao 
nhiêu mà lại mong thành chánh quả, thật khó lòng toại nguyện. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 67 


Hãy nhìn xem cuộc đời của ngài Milarepa. Ngài một đời thành 
Phật, xả bỏ mọi sự trong đời sống, tỉnh tấn miên mật ngày đêm 
tu hành. Ngài Gyalwa Ensapa và sư phụ là đại thành tựu giả 
Choe Dorje cũng vậy. Lại có ngài Khedup Norsang Gyatso, tiểu 
sử nói rằng ngài sống 40 năm ân tu trên núi. Tiểu sử của Gedun 
Gyatso, đức Đalai Lama đời thứ hai, cũng có ghi rằng có ngài 
Norsang Gyatso tu thành Phật quả sau vài tháng hành trì mật 
pháp Guhyasamaja. Xứng với câu tụng niệm 


"Hỡi đức Norbusang! bậc thành tựu ba thân [Phát]. " 


Ngài là người rất nỗi tiếng vào thời đó. Đây là tấm gương 
sáng của những người dốc tâm tu tập chánh pháp. Ngược lại 
chúng ta luôn có khuynh hướng tu tập hời hợt sơ sài, chỉ để tự 
trần an. Ngài Gungthang Rinpoche từng nói: 


Đời sống nhởn nhơ có bao giờ đưa đến quả giải thoát.. 
Đến lúc la đời, nghĩ đến công phu tu tập của mình, cảm 
thấy trong lòng chẳng có chút tự tin. Tốt nhất hãy tu cho 
thành chánh quả ngay trong đời sống này. Cho dù 
không được, cũng hãy nên cố gắng mang Phật pháp 
khắc sâu vào tâm thức. 


Nói về công phu tu tập, Lama Tông Khách Ba dạy rằng tâm 
buông xả, tâm bồ đề và trí tuệ tánh không là ba điều cơ bản. 

Muốn tu tâm buông xả cần quán niệm về khổ đau trong cõi 
sinh tử này. Khi quán niệm về khổ, chúng ta cần có được niềm 
cảm nhận sâu xa rằng hễ còn chịu sự thao túng của phiền não, 
còn chưa thoát sinh tử luân hồi thì vẫn còn phải sống trong cảnh 
bất an. Hiểu được điều này tự nhiên quí vị sẽ thôi không còn 
dung túng phiền não nữa. 

Từ đó suy ra hoàn cảnh của chúng sinh nhiều như không gian 
vô tận, thấy chúng sinh cũng khổ như mình nên sinh niềm đồng 


6ó8_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


cảm. Khổ đau này bản thân mình kham không nổi, nên thương 
xót chúng sinh cũng đang bị phiền não khống chế. Dù là A la 
hán, hay cả bồ tát từ địa thứ tám cho đến địa thanh tịnh thứ mười 
cũng vẫn còn bị tập khí phiền não ngăn ngại, chưa thể thấy biết 
hết mọi sự. Các vị thanh văn duyên giác thì lại rơi vào niết bàn 
một chiều, hãy xót thương họ chưa đủ dũng mãnh. Cứ như vậy, 
nguyện khắp chúng sinh như không gian vô tận đạt được trí toàn 
giác của Phật, thoát tất cả phiền não cùng tập khí của phiền não, 
hãy đũng mãnh phát tâm đưa họ đến đó. 

Từ đầu chí cuối, pháp tu thật sự của chúng ta phải là tâm bồ 
đề, là tâm vị tha, thương người hơn cả bản thân, vì vậy mà phát 
tâm nguyện muốn tu thành Phật. Tâm này gồm đủ hai chí 
nguyện. Tu tâm bồ đề không nhất thiết phải ngồi thắng lưng một 
chỗ. Quí vị có thể tu ở mọi nơi, trong mọi tình huống. Tu phát 
tâm bồ đề thì ở đâu lúc nào cũng tu được, kể cả khi đi đứng nằm 
ngồi. Muốn tu pháp bổn tôn du già, ngày đêm phải giữ niềm tự 
tín nhiệm mẫu và sự trong sáng linh hoạt của đắng bồn tôn, do 
đó ngồi thăng lưng sẽ quán thấy rõ ràng hơn. Còn tu tâm bồ đề 
thì đi đứng nằm ngồi gì cũng đều có thể tu được. Nếu quí vị có 
thể tu được thì đây chính là pháp hành quan trọng nhất. 

Nói tóm lại, muốn phát tâm bồ đề cho đúng nghĩa thì phải có 
sự hỗ trợ của tri kiến tánh không. Khi tu, chúng ta cần chuyên 
tâm vào trí tuệ hiểu tánh không để đạt đến kinh nghiệm trực 
chứng tánh không. Chứng ngộ này sẽ đoạn diệt mọi chấp bám 
vào hiện hữu chắc thật của "cái tôi". 

Muốn được như vậy, chúng ta cần có định. Định là yếu tố hỗ 
trợ chính yếu của tuệ. Chúng ta cầu nguyện đã nhiêu, tu tập cũng 
nhiều, nhưng chưa thành tựu được bao nhiêu, chăng qua chỉ vì 
thiếu định. Tu định đối với người lớn tuổi thật quá khó khăn. 
Người nào còn trẻ, phải nên nỗ lực tu định. Lama Tông Khách 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 69 


Ba nói rằng có định là có khả năng thực hành thiện pháp hữu 
hiệu hơn. Ví dụ thiền về vô thường, vô ngã, khổ, phát tâm bồ đề 
hay bất cứ pháp hành nào khác, chỉ cần chút ít định tâm cũng sẽ 
hữu hiệu hơn. Dĩ nhiên là khi quán về thiện pháp thì định càng 
sâu sẽ càng dễ chuyên tâm hơn. Tu cho đạt định là điều tối cần 
thiết. 

Tuy vậy, nếu cho rằng pháp tu định là cốt tủy, là mục tiêu 
của đường tu, chỉ có tu định mới thật sự quan trọng, nói như vậy 
không đúng. Lama Tông Khách Ba dạy rằng có định thiếu tuệ sẽ 
chẵng làm sao chặt đứt gốc rễ luân hồi. Cho dù có đạt được định 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ hay là phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, vọng tâm chấp ngã vẫn chạy song song, 
định này chăng thể diệt được tâm chấp ngã. 

Điều không thê đi chung với vọng tâm chấp ngã là tuệ chứng 
vô ngã. Vì vậy, như tôi vừa nói, có tuệ thiếu định thì quán chiếu 
cỡ nào cũng không làm sao chặt đứt được phiền não. Chúng ta 
cần phối hợp định và tuệ. Đạt định trước, phát tuệ sau. Trước khi 
đạt định, phải luyện cho tâm mình quen với tri kiến tánh không, 
cảng quen thuộc càng tốt. Phải làm sao cho mỗi khi nghĩ rằng sự 
vật vốn không hiện hữu có tự tánh, ngay lập tức trong tâm phát 
sinh cảm nhận sâu xa, tâm biến chuyền, thay đổi, khác đi. Cần nỗ 
lực sao cho tâm có được biến chuyển như vậy. Hiểu suông ý 
nghĩa là không đủ, cần phải suy nghĩ tới lui, ứng vào nơi mình để 
cho năng lực huân tập khiến tâm xúc động mãnh liệt mỗi khi 
nghe nói đến sự không-có-tự-tánh của sự vật. Công phu quán 
chiếu về tri kiến tánh không là điều vô cùng trọng yếu. 


Trong mấy ngày vừa qua, tôi giải thích về cơ cấu đường tu 
giải thoát và khả năng tận diệt phiền não. Không thích phiền não 
nhưng nếu không biết rằng mình có khả năng diệt phiền não thì 


70_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


cũng chăng ích gì. Ngược lại, nếu biết phiền não có thể tận diệt 
được, càng không thích lại càng hăng hái nỗ lực, càng thêm tự 
tín áp dụng yếu tố hóa giải phiền não, sẽ thấy có cái gọi là giải 
thoát luân hồi, chính mình cũng làm được. Cứ như vậy rồi sẽ 
thấy mình có khả năng đạt Tự Tánh Pháp Thân, siêu thoát toàn 
diện mọi phiền não và mọi vết hằn do phiền não lưu lại [tập khí 
phiền não]. Có được mô hình này rõ ràng trong tâm, tự nhiên sẽ 
phát sinh nguyện vọng muốn thành tựu trí toàn giác. Quí vị thấy 
chưa, quan trọng biết bao! 


Vậy quí vị nhất định phải hiểu đôi chút về tánh không, dựa 
vào đó để mà xây dựng tâm bồ đề cùng tri kiến tánh không. Tu 
chỉ và quán để chứng biết chân thực tại, nhờ đó tiến dần trên các 
chứng đạo, các địa bồ tát. Muốn bước theo đường tu này, phải 
biết rõ nguyên tắc pháp tu. Cần thấy rõ trọn vẹn đường tu, kể từ 
bước nhập môn cho đến lúc đạt trí toàn giác, nhớ rõ tuần tự 
đường tu, tánh chất ra sao, bao nhiêu giai đoạn. Đương nhiên 
phải xuất phát ngay từ nơi quí vị đang đứng, nhưng nếu thấy 
được trình tự những bước tiếp theo thì sẽ không đi lạc, ngược lại 
cảm thấy rất thoải mái tự tin, vì có được bản đồ chính xác trong 
tâm. Quí vị nhất định phải tập làm quen với trọn vẹn hệ thống tu. 
Vì lý do này mà quí vị phải nên lắng nghe lời giảng về giáo pháp 
trọn vẹn mà tôi đang nói đây, qua pháp Lamzim này. 


NGÀY 11 
[Thâm nhập chân tánh thực tại] 


Đại đạo sư Long Thọ trong 7rung Quán Luận nói như sau: 


Dứt nghiệp, phiên não / thì đạt giải thoát 
Nghiệp và phiên não / sinh từ vọng kiến 
Vọng kiến thì lại / sinh từ niệm khởi 
Niệm khởi tịch điệt / nhờ vào tánh không. 


Chúng ta ai cũng muốn hạnh phúc, không muốn khổ đau dù 
chỉ trong mơ. Mặc dù không muốn nhưng vẫn cứ khổ, đủ thấy sự 
việc có điều không ổn. Tôi có đã nói qua trong phần 12 duyên 
khởi: gốc rễ của sinh tử luân hồi chính là vô minh — đúng là cái 
tên chẳng mấy cát tường! Vô minh này nhìn sự vật một cách sai 
lệch, từ đó khô đau cứ ập đến. 

Có cách gì thoát khổ được không? Khắẳng định là có. Vì sao? 
Vì như đã nói, tâm mà biết sai thì chắc chắn phải có yếu tô đối 
nghịch hóa giải. Vọng tâm là tâm không biết chính xác về thực 
tại, cái thấy của vọng tâm là cái thấy trái ngược với sự thật. Vì 
vọng tâm không phù hợp với sự thật cho nên tự nó vốn đã có yếu 
tố đôi nghịch hóa giải. Sự thật vẫn luôn là sự thật, không bao giờ 
thay đổi. Vọng tâm nhận biết đối cảnh qua lăng kính méo mó, tự 
nó chăng có lý lẽ gì cả, không phù hợp với thực tại đúng như sự 
thật. 

Cái thấy sai lệch luôn có yêu tổ đối nghịch, đó là cái thấy 
đúng như sự thật. Cái thấy đúng như sự thật luôn phù hợp với 


72_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


thực tại, vì vậy hễ càng nhìn sâu thì thực tại này lại càng hiện ra 
rõ ràng hơn. Cái thấy đúng như sự thật này được dựa trên cơ sở 
nền tảng rất vững chắc, đây chính là yếu tố hóa giải vọng tâm rất 
hữu hiệu. Mặc dù vọng tâm chấp ngã cũng là yếu tố đối nghịch 
với trí tuệ chứng vô ngã, nhưng vọng tâm không có khả năng hóa 
giải trí tuệ vì vọng tâm không có chút cơ sở nền tảng nào cả. 
Ngược lại, trí tuệ chứng vô ngã là cái nhìn đúng với sự thật, luôn 
được dựa trên nền tảng vững chắc của luận lý, có năng lực hóa 
giải vọng tâm rất mãnh liệt. Vì có yếu tố hóa giải mãnh liệt như 
vậy cho nên phiền não là điều có thể tận diệt. 

Tận diệt phiền não bằng cách nào? 

Câu kệ nói rằng: 

Dứt nghiệp, phiên não / thì đạt giải thoát 


Tận diệt nghiệp và phiền não bằng cách vận dụng yếu tô hóa 
giải tương ứng, đặc biệt là phải hóa giải phiền não sao cho không 
còn chút nghiệp phiền não nào còn có thể dấy lên. Như vậy sẽ 
không tạo nghiệp mới. Còn lại mớ nghiệp cũ đã tạo trong quá 
khứ, lẽ ra trỗ quả khổ đau sinh tử, nhưng nay đã không còn được 
tưới tâm nuôi dưỡng nên trở thành vô hiệu hóa. Cứ như vậy mà 
tận diệt nghiệp và phiền não, thành tựu giải thoát. Tại sao? 
Chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi chẳng qua vì nghiệp. 
Sinh cõi lành hay cõi dữ đều là vì nghiệp lành hay nghiệp đữ do 
phiền não tác động mà có. Phiền não này chủ yêu có ba loại, gọi 
là tam độc [tham, sân, si]. Ba loại phiền-não-căn-bản này phát 
xuất từ tâm vô minh chấp tự tánh. Vô minh không phải chỉ là mơ 
hồ không biết rõ về thực tánh của sự vật, mà biết nhưng lại biết 
sai. Nếu hỏi thực tánh của sự vật là øì, nói chung thực tánh này 
có nhiều mức độ, thô lậu và vi tế. Tuy vậy khi nói đến chân tánh 
của sự vật thì phải là thực tại rốt ráo của sự vật. Đây là điều được 
nói đến trong Tzng Quán Luận và đây là ý thật của Phật khi 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 73 


thuyết hệ kinh Bát Nhã. Trong 8á Nhã Tâm Kinh có câu nói 
rằng: 


..phải thấy rằng ngũ uẩn cũng không hiện hữu có tự 
tánh. 


Tất cả sự vật, bao gồm cả năm hợp thê [ngũ uẩn], lúc chăng 
quán chiếu truy tìm thì hiện hữu qua tướng hiện. Nếu như cố 
công quán chiếu xem sự vật thật sự hiện hữu như thế nào, lại 
chẳng thê tìm thấy. Sự vật chỉ đơn thuần là danh từ và khái niệm, 
ngoài cái tên ra chăng có chút thực thể nào khác, không phải 
giống như chúng ta lầm thấy. Vậy tánh chất chân thật của sự việc 
chính là tánh không, không thực thê, không tự tánh. Mặc dù sự 
thật là như vậy, nhưng vô minh thì lại thấy sự vật hiện hữu có tự 
tánh. Loại vọng tâm này không những là không biết về chân tánh 
của sự vật mà lại còn chấp dính vào cái biết sai lệch. Vì vậy mà 
gọi là vô minh. Vô minh này được gọi là "vô minh chấp ngã ", vì 
tánh chất của vô minh là chấp bám vào hiện hữu có tự tánh. Từ 
vô minh này phát sinh ra tham và sân như chúng ta đã có dịp nói 
qua. Vì vậy câu kệ nói rằng 


Dứt nghiệp, phiên não / thì đạt giải thoát 

Nghiệp và phiên não / sinh từ vọng kiến 

Nói chung, chữ "vọng kiến" cũng có thể ứng vào với vô minh 
chấp tự tánh, nhưng "vọng kiến" nói ở đây là cái thấy sai lệch về 
sự vật, đến từ vô minh chấp có tự tánh. Vì vô minh chấp có tự 
tánh nên mọi cái nhìn về đối cảnh đều bị phóng đại. Vậy vọng 
kiến ở đây có nghĩa là cái thấy sai lệnh. Vọng kiến này phát sinh 
từ niệm khởi. Nói cách khác, những khái niệm sai lệch này do 
động niệm chấp hiện hữu có tự tánh mà có. Vậy gốc rễ của sinh 
tử luân hồi nằm ở niệm khởi chấp tự tánh. 


74_ w» Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Vậy đâu là điêu có khả năng diệt bỏ niệm khởi? Câu kệ nói 
răng 


Niệm khởi tịch diệt / nhờ vào tánh không. 


Hiểu rõ sự vật vốn không có tự tánh, hoản toàn trái với cái 
thấy của vô minh, rồi thuần dưỡng trí tuệ này bằng niềm tin xác 
quyết và bằng kinh nghiệm thiền chỉ quán, từ từ vô minh chấp 
ngã sẽ tận diệt. Niệm khởi tịch diệt nhờ vào tảnh không. Ý nghĩa 
của câu này được ngài Thánh Thiên, đệ tử chân truyền của ngài 
Long Thọ, giải thích trong 7ứ Bách Quản Luận Tụng như sau: 


Cũng như thân giác / trùm khắp thân thể 
Vô mình tràn ngập / mọi thứ phiên não 
Diệt được vô mình / là phiến não diệt. 


Các giác quan như thị giác, thính giác v.v... không bao trùm 
khắp thân thể. Ngược lại thân giác bao trùm toàn bộ mọi giác 
quan khác. Tương tự như vậy, các loại phiền não đặc thù như 
tham hay sân không bao trùm các loại phiền não khác. Mỗi loại 
phiền não đều có nên tảng riêng, cũng giống như con mắt chỉ làm 
nền tảng cho thị giác [không phải là nền tảng của thính giác, 
khứu giác v.v..| Các loại phiền não như tham, sân, mạn và nghi, 
cái nào có riêng lãnh vực của cái nấy, chỉ riêng vô minh chấp tự 
tánh là bao trùm toàn bộ mọi phiền não khác, cũng giống như 
thân giác bao trùm mọi giác quan. 


Cũng như thân giác / trùm khắp thân thể 
Vô mình tràn ngập / mọi thứ phiên não 


Vô minh nói ở đây là vô minh châp tự tánh, 7 Bách Quản 
Luận Tụng có nói rõ trong câu kệ trước đó, răng vô minh là 


điều phóng đại thành hiện hữu có tự tảnh 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 75 


Vậy loại vô minh phóng đại thực tại này luồn lõi trong mọi 
thứ phiền não khác. Vì vậy mà nói răng: 


Diệt được vô mình / là phiển não diệt. 


Câu này cho thấy nếu áp dụng yếu tô hóa giải để tận diệt vô 
minh thì mọi phiền não khác do vô minh sinh ra đều sẽ tận diệt. 
Câu hỏi tiếp theo là làm sao để tận diệt vô minh? Câu kệ nói 
rằng: 


Chứng duyên sinh thì / vô mình chẳng sinh 
Nên tôi tận lực / giải thích điễu này. 


"Duyên sinh" không phải chỉ là mối tương quan giữa nhân và 
quả. Chúng ta phải hiểu duyên sinh qua nghĩa khái niệm lập 
danh. Sự vật hiện hữu qua tên gọi và khái niệm, hiểu được như 
vậy sẽ thấy sự vật không hiện hữu một cách khách quan, chỉ do 
tâm hành mà có. Hiểu được nghĩa duyên sinh vi tế này, thấy 
được tánh chất tùy thuộc của sự vật — sự vật hiện hữu qua tên gọi 
là khái niệm lập danh [giả danh], khi ấy sẽ có thể hiểu rằng sự 
vật không hiện hữu khách quan. Vì vậy mà nói: 


Chứng duyên sinh thì / vô mình chẳng sinh 
Nên tôi tận lực / giải thích điễu này. 


Chúng ta cần hiểu rõ lý duyên sinh của sự vật. 7 Bách Quán 
Luận Tụng còn nói... tôi không còn nhớ nguyên văn... ý nghĩa 
như sau: đã là tùy thuộc thì không thê là độc lập... Đúng rồi, 
nguyên văn như vây: 

Đã là duyên sinh thì không tự tánh 

Tát cả đều không hiện hữu độc lập 

Do đó sự vật vốn không có ngã 


76_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Bắt kê hiện tượng nào, hễ đã tùy thuộc vào điều gì khác thì 
không thể có một cách độc lập cách biệt. "Đã !à duyên sinh..." 
Bất cứ điều gì, đã tùy thuộc vào yếu tố khác mà sinh ra, mà hiện 
hữu thì chăng thể có một cách độc lập không tùy thuộc vào điều 
gì khác. Nên nói rằng “..£hì không tự tánh". Tiếp theo, "Tát cả 
đêu không hiện hữu độc lập". Chữ "tất cả" ở đây ứng vào với 
nhận thức về "ngã", về cái tôi chủ thể trong thế giới qui ước, là 
người tạo nhân và chịu quả. Lấy "cái tôi" [ngã] làm điểm tựa, 


chữ "tất cả" còn ứng vào với cả khái niệm về "của tôi": mắt của 
tôi, thân của tôi, người thân của tôi, mục tiêu Phật quả của tôi, sư 
phụ của tôi, tín ngưỡng của tôi v.v... "Tôi" hay "của tôi", giống 
nhau ở chỗ đều tùy thuộc vào khái niệm lập danh, không hề hiện 


hữu một cách độc lập có định. 
"Tắt cả đêu không hiện hữu độc lập” 


Đây là ý nghĩa rốt ráo của giáo pháp này. 7át cả đếu là 
không, đều là vô ngã. Nói tóm lại, câu: "sự vật đều không có tự 
tánh", có nghĩa là như vậy. Chúng ta phải biết rằng sự vật vốn là 
như vậy, vốn là không, là không có ngã. Tất cả mọi sự đều không 
có tự tánh, đều chỉ thuần là khái niệm lập danh [giả danh]. 

Chân tánh không phải do nghiệp mà có, cũng không do Phật 
g1a trì mà có. Kinh Phật có câu nói rằng Phật dù có mặt trên cối 
thế gian hay không, chân tánh của sự vật cũng vẫn là như vậy. 
Vậy nếu có một nền tảng bao gồm các thuộc tánh thì nền tảng 
này tự nhiên do nhân duyên mà có. Chúng ta không thấy đúng 
như sự thật, lại bám dính vảo thực tại hư vọng, vì vậy mả có cái 
thấy sai lầm, từ đó sinh ra tham và sân, rồi cứ thế mà khổ. Đó là 
lý do vì sao tánh không vô cùng quan trọng. Trong Lamrim Đại 
Luận, Lama Tông Khách Ba giải thích sâu rộng về tánh không 
trong chương "Tuệ Quán". Chương này nằm trong phần tri kiến 
thanh tịnh của tâm bồ đề, dạy rằng chúng ta cần đạt chỉ, sau đó 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 77 


đạt quán về chân thực tại. Chưa có chỉ thì chưa thể đạt quán 
chứng thực tại. Tuy vậy, vẫn có thể dùng luận lý thiết lập chân 
tánh của thực tại, hiểu về thực tại tánh không. Nói cách khác, 
nhờ văn tư tu mà hiểu nghĩa tánh không, có được chút cảm nhận 
về tánh không. Không nên chờ đạt chỉ rồi mới bắt đầu tu học về 
tánh không, phải bắt đầu ngay từ bước khởi hành. Ngay cả người 
ngoài Phật giáo, nếu tu học tìm hiểu về ý nghĩa của tánh không 
cũng sẽ được nhiều lợi lạc. Tìm hiểu về tánh không chính là tìm 
hiểu về thực tại đúng như sự thật, đúng không? Vì vậy mà nói 
răng 


"Đề tài thâm mật / do đức Phật thuyết 
Khiến cho tâm người / phát sinh lòng nghỉ 
Khơi dậy giáo pháp /nói về tánh không 
Chỉ có điều này / đáng được tuyên thuyết. 


Trong 7T⁄ Bách Quán Luận Tụng cũng có câu nói rằng nếu 
nghi ngờ giáo pháp của Phật, nhất là phần giáo pháp nói về hiện 
tượng tối thâm mật, không phải hiện tượng hiển nhiên... có thể 
đời này càng lúc càng nhiều người hoài nghi cả những việc hiển 
nhiên... nói chung thì khi đối với pháp Phật dạy mà phát sinh 
nghỉ ngờ thì phải nhớ, phải quán chiếu về tánh không và duyên 
khởi. Không chỉ tánh không mà thôi. Muốn hiểu tánh không phải 
hiểu về duyên khởi qua khái niệm tùy thuộc lập danh. Vì vậy 
nhất định phải lưu ý đến tánh không trước khi bước theo Phật 
giáo. Rất cần thiết. 

Nếu quí vị là người trí tuệ sắc bén, tốt hơn nên tìm hiểu 
nghiên cứu về tánh không trước khi bước vào Phật giáo. Nếu đã 
theo Phật giáo, muốn trở thành Phật tử chân chính thì phải hiểu 
rõ về Tứ Đề, mà nếu muốn hiểu rõ về diệt đề thì phải thấu suốt lý 
duyên sinh. Mặc dù tông phái Tì Bà Sa Luận Bộ cũng nói đến 
duyên sinh, nhưng chưa phải là thấu suốt nghĩa duyên sinh. Ngay 


78_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


từ lúc mới nhập môn, chúng ta nhất định phải tư duy suy nghĩ về 
các bài pháp Trung quán thâm sâu. Tri kiến tánh không là người 
bạn đồng hành không thể thiếu của tâm bô đề, tâm buông xả và 
tâm qui y. Quí vị thấy đó, vô cùng quan trọng. 

Lama Tông Khách Ba giải thích tánh không trong phần cuối 
bộ Lamrim Chenmo, nhưng chúng ta cần tư duy về tánh không 
ngay ở bước khởi đầu. Tôi có nói với một số bạn của tôi rằng tốt 
nhất là bắt đầu giảng về Lamrim Chenmo từ chương nói về "Tuệ 
Quán Vĩ Đại", tôi thấy cần phải như vậy. 

Lúc nãy tôi có nói nên đổi giờ uống trà giải lao trễ hơn một 
chút vì có nhiều người hôm qua đến trễ. Nhưng bây giờ đã đợi 
khá lâu. Có thể quí vị đã cảm thấy đói, nhất là nếu chờ đến đây 
để ăn sáng! Có khi quí vị chẳng nghe được gì, trong đầu mải suy 
nghĩ "chưa uống trà, chưa được uống trà". Tôi yêu cầu đời giờ 
giải lao lại vì tôi đến sớm nửa tiếng, và người khác có khi đến 
trễ. Bây giờ thì đã hơi trễ, quá chín giờ rồi. Nói tóm lại tri kiến 
tánh không vô cùng quan trọng. Lama Tông Khách Ba nói trong 
Thỉnh Chư Tổ Mở Cánh Cửa Đường Tu Tối Thượng” như sau 


Đức Đipămkara, 

người chấp trì cả hai hệ tiên phong 

Khéo chứng biết lý tùy thuộc thâm sâu 

Và đức Tonpa tôn qui, 

người thắp sáng đường tu tối hảo 

Đối trước hai vị, là ngọc báu trang hoàng cõi thể 
Con xin đảnh lễ 


Hai vị được gọi là "ngọc báu trang hoàng cõi thế". Rất chính 
xác. Tất cả những ai sống trong cõi thế, dù không phải Phật tử, 
dù không có tín ngưỡng, cũng vẫn vì tâm chấp ngã mà phải chịu 


? Anh: Lineage Prayer For Opening the Door oƒthe Supreme Path 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 79 


khổ đau. Nói cho cùng, chẳng cần phải là Phật tử, chẳng cần có 
lòng tin, chỉ cần hiểu về tánh chất tùy thuộc của sự vật, tự nhiên 
sẽ sông tốt hơn. Người kinh doanh khéo biết kinh doanh, nói ví 
dụ vậy, vì không chỉ nhìn sự việc trước mắt mà có được tầm nhìn 
lớn rộng bao trùm cả thế gian. Sự thể là như vậy. Ví dụ như hôm 
nay trời nắng ấm, đâu phải chỉ vì những thay đổi xảy ra ngay tại 
Dharamsala này, mà còn tùy thuộc vào sự thay đổi thời tiết trong 
mấy ngày qua ở những nơi chốn xa xôi, như là xứ Ả Rập, ở đại 
dương... khiến thời tiết tại Dharamsala thay đổi. Gió, độ nóng, độ 
âm, đều khiến thời tiết Dharamsala thay đôi, nhưng không phải 
chỉ riêng gì Dharamsala. Vì vậy khi nói đến duyên sinh, đến tánh 
chất tùy thuộc, mọi sự đều có mối tương quan mật thiết với nhau. 
Mọi sự xảy ra quanh đây, ngay trong lúc này, chăng qua chỉ do 
nhân duyên hội tụ mà có. 

Tánh chất tương quan rất quan trọng trên lãnh vực kinh tế, và 
cũng quan trọng trên lãnh vực môi sinh, lãnh vực hòa bình, hạnh 
phúc của xã hội. Ngay cả trường hợp tệ hại nhất, nếu tạo chiến 
tranh mà hiểu được lẽ tùy thuộc thì cũng sẽ làm tốt hơn. Khái 
niệm duyên sinh luôn đóng vai trò rất lớn trong mọi lãnh vực, 
mọi thành tựu. Thấy được lẽ duyên sinh sẽ giúp chúng ta nhìn 
đúng thực tại. Bắt cứ là làm việc gì, phải theo đúng thực tại mới 
mong có kết quả tốt. Bằng không chắc chăn sẽ phạm sai lầm 
trong công việc, dù là buôn bán kinh doanh, làm chính trị, hay cả 
chuyện gây chiến tranh. Phù hợp với thực tại, không bất cập, 
không thái quá, như vậy sẽ đạt được mục tiêu mong cầu. Vì vậy 
toàn thế giới này đều cần biết rõ về duyên sinh. Thế mới nói các 
bậc đạo sư thuyết về duyên sinh rất xứng đáng được gọi là "ngọc 
báu trang hoàng cõi thế". Nên mới có câu nói rằng: 


Đối trước hai vị, là ngọc báu trang hoàng cõi thể, con 
xin đảnh lẽ. 


§0_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Tri kiến duyên sinh cực kỳ thâm sâu này là thực tại mà mọi 
người đều phải biết, phải hiểu, bất kể có tín ngưỡng hay không. 
Muốn thiền quán về tánh không hay không đều tùy nơi quyền 
chọn lựa của từng người. Phật tử thiền về tánh không là đề hóa 
giải phiền não. Còn đối với người không phải là Phật tử, dù sao 
biết về thực tại đúng như sự thật vẫn là điều tối cần thiết. Muốn 
tu học hay không là tùy ở mỗi người, nhưng dù muốn dù không, 
lý duyên sinh vẫn cần thiết cho tất cả, bất kê là ai. Sự việc vốn là 
như vậy. 

Bây giờ nếu muốn hiểu thực tại duyên sinh đúng như sự thật, 
mặc dù như đã nói, ngài Vô Trước có giải thích thực tại duyên 
sinh là: 

” thực tại ngắu nhiên ty thuộc” 


nhưng nói vậy không rõ nghĩa. Trọn vẹn ý nghĩa của duyên sinh 
được vén mở trong luận điển Trung quán. Ở đó, không những 
duyên sinh được giải thích qua mối tương quan nhân-quả mà còn 
được giải thích qua nghĩa "tương quan", "tương đối", và "tùy 
thuộc" — tùy thuộc vào các thành phần cấu tạo. "Tương quan", là 
mối tương quan giữa nhân và quả, 7rung Quán Luận giải thích 
rằng hạt giống gần với pháp diệt, chỗi non gần với pháp sinh, cả 
hai đồng loạt hiện hành, vì vậy sự đoạn diệt của hạt giống Và Sự 
khởi sinh của chồi non xảy ra cùng một lúc. Là vậy đó. Khi nói 
đến "tương đối", ý nghĩa rộng hơn vậy nhiều. Tương đối là ứng 
vào với sự vật hình thành từ các thành phần cầu tạo. Sự vật do 
vào các thành phần cấu tạo mà có, như vậy không chỉ là nói đến 
các pháp hữu vi [do yếu tố kết hợp mà thành], mà còn bao gồm 
cả các pháp vô vi [không do yếu tố kết hợp mà có], vẫn tùy thuộc 
vào các thành phần cấu tạo. 

Suy xét tỉ mi, bất kể là suy xét điều gì, nếu cảm thấy không 
vừa ý với tướng hiện, cố găng truy tìm thực thể của nó, chẳng 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 81 


mấy chốc sẽ thấy ra rằng mình không tìm ra được gì cả. Sự vật 
vốn có, nhưng không phải là có một cách khách quan, vì vậy 
nhất định là phải là có qua qui ước chủ quan. Sự vật chỉ từ khái 
niệm lập danh mà có, đơn thuần là danh từ và khái niệm. Chữ 
"đơn thuần" ở đây không có nghĩa là ngoài cái tên ra, sự vật vốn 
không hiện hữu, mà hàm ý rằng nếu muốn tìm xem cái tên kia 
thật ra ứng vào điều gì, sẽ thấy chỉ có thể nhận biết sự vật qua 
danh từ và tên gọi, không có cách nào khác. Nên không làm sao 
có thê khẳng định tánh chất khách quan cô định của sự vật, ngay 
cả trên lãnh vực tướng hiện của cảnh giới qui ước [tục đế]. 
Chúng ta có nhu cầu muốn khẳng định sự vật, đó chẳng qua chỉ 
là vì khi cảm thấy không thỏa mãn với tướng hiện, chúng ta lại 
tin rằng chỉ cần truy tìm là sẽ thấy được thực thê của sự vật, một 
chủ thể khách quan. Vì vậy mà khăng định rằng trong cảnh giới 
của tướng hiện [tục đế], sự vật nhất định phải là một thực thê 
khách quan. Tuy vậy, nếu suy nghĩ cho thật tận tường, chính 
kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta sẽ chứng minh điều ngược 
lại. Sự vật chỉ do tên gọi và khái niệm mà có. Đây là tư tưởng 
chính xác do ngài Long Thọ tuyên thuyết, ngài Phật Hộ luận giải, 
được ngài Nguyệt Xứng minh giải bằng luận lý chặt chẽ phong 
phú. Luận giải của ngài Nguyệt Xứng chính là nơi giải thích rõ 
ràng nhất về kiến giải này. Vậy chúng ta cần phải hiểu rõ thực tại 
duyên sinh qua luận điển của ngài Nguyệt Xứng. 

Muốn tu thì phải theo những luận điển giải thích chính xác về 
tánh không, về thực tại duyên sinh để mà tư duy, mà tu thiền. 
Luận điển cũng cần phải chọn cho đúng. Hôm nay chúng ta có 
được cơ duyên nghe bài pháp tuyệt hảo này, đó là chương "Tuệ 
Quán Vĩ Đại", chủ yếu dựa vào luận điển của hai ngài Phật Hộ 
và Nguyệt Xứng. Tôi sẽ hướng dẫn ngắn gọn cụ thể về bài pháp 
này. Đây là một phần của Lamrin Chenmo. Đề giải thích bài 
pháp này, chúng ta đã có sẵn truyền thống Phật pháp của các bậc 


82 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


thánh nhân tu theo hai hệ thống của hai bậc tiên phong là thánh 
Long Thọ và thánh Vô Trước, cùng lời giảng tâm huyết của hai 
bậc thầy vô song là ngài Atisa và Lama Tông Khách Ba, siêu 
phàm với Bốn sự Vĩ Đại và Ba Đặc Túnh Phi Thường. Trình Tự 
Đường Tu Giác Ngộ có bỗn phần. Chúng ta hiện giờ đang ở 
chương "Tuệ Quán". 

Nói về "chỉ" [xa-ma-ta], chăng có gì để giải thích thêm. Họa 
chăng chỉ có câu này: 


Ngừng mọi tán tâm / chạy theo vọng cảnh 
Quán xét tận tường / trì kiến toàn hảo 
Nguyện được gia trì / cho tôi mau chóng 
Thành tựu con đường / phối hợp chỉ quán. 


Phải ngừng mọi xao lãng, dù là nghĩ thiện hay nghĩ ác, giữ 
tâm chuyên nhất nơi đề mục tu thiền. Cần biết rõ tâm mình đang 
để đâu, có đang chuyên nhất hay không. Cho dù không tán, vẫn 
còn đặt nơi đề mục, vẫn phải tỉnh giác canh chừng không đề tâm 
rơi vào trạng thái vi tế của sự chìm đắm hay quấy động [hôn 
trầm trạo cử vi tế]. Hễ còn nguy cơ bị chìm đắm, quấy động thì 
phải ra sức áp dụng biện pháp hóa giải. Nhờ sức mạnh của thói 
quen, đến khi tự tín rằng mọi trạng thái chìm đắm, quấy động vi 
tế đều không còn, khi ấy đề tự nhiên không ra sức áp dụng biện 
pháp hóa giải, khéo léo đưa tâm nhập định. Như vậy là biết cách 
đạt định. Đề tu định, cần đi qua chín giai đoạn. 

[Sau khi] trải qua chín giai đoạn này, người tu đạt tâm nhu 
nhuyễn trước, tiếp theo là thân nhu nhuyễn. Sau đó đạt tới trạng 
thái hi lạc đến từ thân nhu nhuyễn, rồi trạng thái hỉ lạc đến từ 
tâm nhu nhuyễn. 

Khi các trạng thái hỉ lạc này ổn định thì người tu vào tới 
trạng thái "nhu nhuyễn không lay động", tác động lên tâm 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 83 


chuyên nhất của định chỉ, bước vào giai đoạn tiếp cận đầu tiên 
của sơ thiền [cõi thiền thứ nhất]. 

Dùng chỉ [xa-ma-ta] để tu định thế gian thì phải đạt "sáu tỉnh 
giác tinh tế" như là đặc tánh, tín, thắng giải, hỉ lạc v.v... nhờ đó 
vào được sơ thiên. 

Lại có những đường tu xả thô lấy an lạc, tuần tự đi vào nhị 
thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền... ối chết? [sao lại có] ngũ 
thiền??? [cười] Lần đầu họp mặt các nhà lãnh đạo tâm linh tại 
Dharamsala, có một vị phương trượng râu trắng đến từ Tu Viện 
Sera Je, khi nhắc đến giờ giấc học tập ở Buxar thời xưa, ông ta 
nói rằng "mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn...". Tôi 
cũng như vậy, thêm vào cõi thiền thứ năm. Thật ra chỉ có bốn 
tầng thiền. 

Cứ như vậy chúng ta phát huy đường tu định thế gian, tạm 
thời đẹp bỏ phiền não của các cõi kế từ phi tưởng phi phi tưởng 
xứ trở xuống, được một thời gian. Đây là đường tu thế gian, bỏ 
thô chọn lạc. Nếu muốn tu theo pháp quán xuất thế thì phải 
chứng biết về chân tánh của thực tại. Vì mục đích này mà 
chương "Tuệ Quán Vĩ Đại" được viết ra. 


NGÀY 12 
[Duyên sinh và tánh không| 


Lama Tông Khách Ba trong 8a Điểm Tỉnh Yếu nói rằng: 


Ai người thấy được /nhân quả không sai 

Của khắp mọi sự / luân hồi, niết bàn 

Diệt mọi vọng chấp /thực tại khách quan 

Là người đã vào / con đường khiến cho / chư Phật hoan 
hí. 


Triết lý Trung quán tông phủ nhận sự vật có tự tánh, kể cả 
trên phương diện tướng hiện. Duyên sinh ở đây mang ý nghĩa rất 
độc đáo. Để có thê chính xác hiểu được tánh chất duyên sinh của 
sự vật, phải thấy rằng bất kế cảnh bên ngoài như núi rừng, nhà 
phố, hay cảnh bên trong như thân thể, tâm thức, cảnh nào cũng 
đều liên tục thay đổi. Kinh nghiệm cá nhân cho thấy thay đôi như 
vậy đều do nguyên nhân và hoàn cảnh tác động [nhân và duyên]. 
Xét kỹ một chút sẽ thấy tất cả mọi sự đều nằm dưới sự chỉ phối 
của nhân duyên. Trên thực tế, sự vật không hiện hữu một cách 
độc lập, vì vậy phải chịu sự ảnh hưởng của nhân và duyên. 

Nếu sự vật hiện hữu độc lập không tùy thuộc vào yếu tố bên 
ngoài như chúng ta lầm tưởng, nhất định sẽ không vì nhân duyên 
tác động mà thay đối. Lấy ví dụ, một hôm quí vị nồi giận với một 
người, giận ghê lắm, ngay lúc đó quí vị sẽ thấy người kia xấu xa 
vô cùng. Ngày hôm sau nghe nói người kia khen ngợi mình hết 
lời, quí vị sẽ cảm thấy kinh ngạc không tin người kia có thể nói 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 85 


lời tốt lành như vậy. Vì sao? Vì hôm trước nổi giận, thấy người 
kia là kẻ thù, xấu xa cay độc, một cách cô định độc lập và cụ thể, 
rồi chấp dính vào đó, sinh ra định kiến méo mó phóng đại về 
người kia. Chúng ta tin rằng người kia sẽ mãi xấu xa như vậy, 
nên khi thấy có sự thay đổi thì sửng sốt ngạc nhiên. Nếu sự vật 
hiện hữu giống hệt như chúng ta thấy, một cách độc lập chắc 
thật, thì cái gọi là tùy thuộc vào nhân duyên chăng thể xảy ra. 

Chúng ta tự mình cũng thấy, sự vật luôn thay đổi. Đây là tánh 
chất tùy thuộc nhân duyên, là sự thật không thê chối cãi. Cứ Suy 
nghĩ như vậy chúng ta sẽ thấy mọi sự, bất kế điều gì, hễ đã tùy 
thuộc nhân duyên thì không thê có một cách độc lập khách quan. 
Có lời giảng nào tuyệt vời hơn lời giảng này hay không? Rất 
chính xác. Suy nghĩ như vậy về tánh không thâm sâu sẽ thấy sự 
vật không có tự tánh đó là vì sự vật tùy thuộc vào nhân duyên 
chứ không phải chỉ đơn thuần vì sự vật không thể tìm thấy khi 
truy tìm. Khi nói rằng sự vật "tùy thuộc vào điều khác", như vậy 
đã mặc nhiên khẳng định sự vật có hiện hữu. Nếu không có gì 
hiện hữu cả, lấy gì để "tùy thuộc vào điều khác"? Chính vì sự vật 
tùy thuộc vào điều khác nên mới nói rằng sự vật không hiện hữu 
có định có tự tánh. Vậy lý do chính vì sao sự vật lại không hiện 
hữu độc lập, đó chỉ là vì sự vật vốn hiện hữu tùy thuộc vào nhân 
duyên. Chịu khó suy nghĩ một thời gian, nhất định sẽ thấy đúng 
là như vậy. Nên mới nói rằng: 

Ai người thấy được / nhân quả không sai 

Của khắp mọi sự / luân hồi, niết bàn 


Tất cả mọi sự trong cảnh luân hồi hay trên đường tu, trên các 
hệ thống tu chứng, hay là quả giác ngộ, tất cả đều tùy thuộc vào 
nhân duyên mà thay đôi. Đặc biệt là mọi sự, kể từ sắc pháp [sự 
vật có hình sắc] cho đến tâm toàn giác của Phật, khi không quán 
xét truy tìm thì thấy như tách lìa với mọi thứ khác, ví dụ như 


86w» Đức Đalai Lama thuyết giảng 


hình ảnh, âm thanh, mùi vị v.v... Sắc pháp được định nghĩa là 
"điều có khả năng tự xác định bằng hình sắc". Mỗi sắc pháp đều 
có nguyên nhân, đặc tánh, chức năng và hiệu quả riêng. Tất cả 
không thành vấn đề, nếu chúng ta đơn thuần chấp nhận, không 
suy xét. Nhưng khi quán xét truy tìm xem thực chất của sự vật 
vốn là như thế nào, chắc chắn sẽ không tìm ra điều gì cả. Vì vậy 
mặc dù chúng ta cứ tưởng là có thực thể, nhưng sự vật thật ra 
chẳng có thực thể nào cả. Chúng ta cứ tưởng răng sự vật vốn có 
thể trỏ ra được, đi từ sắc pháp cho đến tâm toàn giác của Phật, 
nhưng nếu thật sự có điều gì để trỏ ra, vậy thì, cũng như ngài 
Long Thọ nói trong Bảo Hành Vương Chính Luận, nêu ảo ảnh 
thật sự là nước, càng đến gần lẽ ra phải càng thấy rõ hơn. Nếu 
thật sự là nước, cảng đến sần, nước sẽ hiện ra rõ hơn. Tương tự 
như vậy, nếu sự vật thật sự hiện hữu một cách khách quan, tách 
lia khỏi mọi điều khác, từ nơi nền tảng lập danh mà hiện hữu một 
cách độc lập, vậy khi dụng tâm quán chiếu, lẽ ra càng lúc phải 
càng thấy rõ hơn. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Điều 
này cũng tương tự như thuyết lượng tử hiện đại. Rất rõ ràng. 
Ngoài sắc pháp ra, tâm pháp cũng vậy. Suy nghĩ chút ít sẽ thấy 
chẳng thể nào trỏ ra được cái gì gọi là tâm thức. 

Hay như tâm bồ đề, thật khó mà trỏ ra cho được. Tâm này 
biến chuyền từng phút giây, từ thời điểm trước trôi đến thời điểm 
Sau, ngoải ra chẳng có gì khác. Vậy mà sự vật lại luôn hiện ra 
trong trí của chúng ta giống như là có một thực tại khách quan. 
Nếu sự vật thật sự có thực thể khách quan, khi truy tìm lẽ ra phải 
tìm thấy. Nhưng thực tế là không thể tìm thấy. Kinh nghiệm trải 
qua, hậu quả cảm nhận, tất cả đều có xảy ra, không thê chối cãi. 
Tuy vậy quả này do nhân nào mà có thì chẳng thể tìm thấy. Tuy 
là có, nhưng lại không thê tìm thấy một cách khách quan độc lập. 
Từ đó suy ra sự vật chỉ có thể hiện hữu trên lãnh vực qul ước. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 87 


Loại bỏ mọi trường hợp phi lý sẽ thấy sự vật không có thực thể 
khách quan mà chỉ hình thành từ qui ước chủ quan. 

Nên mới nói rằng 

Ai người thấy được / nhân quả không sai 

Của khắp mọi sự / luân hồi, niết bàn 


Một khi thấy được một cách xác quyết rằng duyên sinh là 
nguyên do chính để chứng minh sự vật hiện hữu không tự tánh, 
nhờ niềm tin xác quyết này: rằng sự vật không hiện hữu một 
cách độc lập chắc thật, rằng sự vật vốn không giống như tướng 
hiện mà chúng ta nhìn thấy, đứng từ góc độ "tánh chất không tự 
tánh" nảy, quí vị sẽ có khả năng tận diệt tất cả vọng chấp về thực 
tại khách quan. Vì vậy, ngài Tông Khách Ba nói rằng: 


Diệt mọi vọng chấp /⁄ thực tại khách quan 


Lấy ví dụ một con người, chỉ có qua tên gọi. Đương nhiên 
chúng ta chỉ có thể nhận biết người kia qua năm uân [các thành 
phần thân và tâm] của người ấy. Chúng ta biết rõ điều này, tuy 
vậy vẫn không cảm thấy thỏa mãn nếu không trỏ vào một điều gì 
đó trong năm uấn kia để xác định đây chính là người ấy. Thế là 
chúng ta trỏ đại vào một điều gì đó trong năm uân, đảng thức, ý 
thức, hay bất cứ điều gì khác, khăng khăng cho rằng đây mới 
chính thật là người kia. Chẳng qua chỉ vì người kia nhìn thấy 
giống như là có thật một cách khách quan. Chúng ta đã quá quen 
thuộc với cái lối hiện này của sự vật, nên luôn nghĩ rằng sự vật 
nếu không phải là một thực thê khách quan thì chỉ có thể do tâm 
tưởng tượng mà có, tùy ý muốn tưởng tượng sao cũng được. 

Quí vị thấy chưa? Còn suy nghĩ kiểu này thì chẳng làm sao 
có thể đoạn diệt tâm chấp bám vào thực tại khách quan. "Điệ/ 
tâm chấp bám thực tại khách quan" có nghĩa là khi truy tìm thực 
thể của sự vật, chúng ta không tìm ra điều gì cả. Đương nhiên là 


88 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


sự vật vẫn có, nhưng nếu quán chiếu truy tìm, đến một lúc nào 
đó sẽ thấy chẳng có điều gì để trỏ ra cả. Khi Ấy, mọi vọng niệm 
chấp vào thực tại khách quan sẽ tận diệt. Vậy khi chúng ta nói 
"ân diệt mọi vọng chấp vào thực tại khách quan", nói như vậy 
không có nghĩa là "chăng có gì hiện hữu cả! Tìm không thấy nên 
không có thật". Không phải là nghĩa này. Phải nói rằng chính vì 
cần phải tùy thuộc vào điều khác mới có thể khởi sinh [duyên 
sinh] cho nên sự vật không thể có một cách độc lập mà chỉ có thể 
có qua sự tùy thuộc. Đây là điều mà quí vị cần phải biết cho thật 
tường tận xác quyết. Đến khi không còn điều gì để khởi tâm chấp 
bám thực tại khách quan nữa, khi ấy được gọi 


là người đã vào /con đường khiến cho /chư Phật hoan hi. 


Hễ còn sót lại một chút thực tại khách quan thì vẫn sẽ còn nền 
tảng cho tham đắm phát sinh. Ngài Long Thọ trong Su Mươi 
Thi Tụng Luận Lý nói như sau: 


Ai người trong tâm / còn chỗ ẩn nắu 
Thì độc phiên não / chắc chắn phát sinh 


Hễ còn thấy có thực tại khách quan, phiền-não-tham sẽ nương 
vào chỗ ân náu này để mà phát sinh. Bao giờ toàn bộ thực tại 
khách quan sụp đồ, nền tảng của tham và sân cũng sẽ tan theo. 

Tri kiến duyên khởi tác động lên phiền não ô nhiễm như vậy 
đó. Sự vật không hiện hữu có tự tánh, lý do là vì sự vật hiện hữu 
qua duyên sinh. Duyên sinh là mấu chốt chứng minh cho sự 
không có tự tánh. Tin chắc vào duyên sinh như vậy, nhất định rồi 
sẽ tin vào duyên sinh nghiệp quả, vào mối tương quan giữa nhân 
và quả. Phương pháp luận lý này có khả năng đoạn diệt cả hai 
đầu cực đoan chấp thường và chấp đoạn. 

Như trong câu kệ tôi vừa trích ra của ngài Long Thọ, nói 
rằng: 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 89 


Ai người trong tâm / còn chỗ ấn nắu 
Thì độc phiên não / chắc chắn phát sinh 


Phiền não phải có nền tảng mới có thể phát sinh. Nếu nền 
tảng chấp thực tại khách quan này tan biến thì chăng còn chỗ cho 
phiền não ân náu. Tương tự như vậy, tin chắc vào tánh không, 
suy nghĩ về sự không có tự tánh của sự vật, biết được như vậy, 
chắc chắn phiền não ô nhiễm sẽ bị lay động đến tận gốc rễ. Nhận 
thức này trái ngược với vô minh, cho nên chỉ cần suy nghĩ về 
duyên sinh là đã khiến cho vô minh rúng chuyền. 

Như đã nói, khi nổi nóng, chúng ta phải nhắm vào một điểm 
làm mục tiêu cho cơn giận: hoặc nhăm vào kẻ hại mình, nhắm 
vào xã hội nói chung, hay nhằm vào Phật pháp. Chúng ta không 
thê nồi giận trống không. Thiếu một đối tượng rõ rệt, một điểm 
để nhắm vào, các loại phiền não ô nhiễm không thể phát sinh. 
Rất khó. Khi nổi cơn giận dữ, hay tham đắm mãnh liệt, nếu phân 
tích đối tượng của lòng tham xem thật ra mình thích điều gì nơi 
ấy, màu sắc? tướng dạng? chẳng làm sao có thể trả lời được 
ngay, đúng không? Ưa thích một vật hay một người, nếu để yên 
không suy nghĩ, đối tượng của lòng tham cứ hiện ra trong trí một 
cách cứng chắc cụ thể, nhìn bề nào cũng thấy tốt, tốt hoàn toàn, 
tốt một cách tuyệt đối, không lệ thuộc vào bất cứ yếu tô nào 
khác. Chúng ta luôn như thế. Nhưng nếu chịu khó truy tìm đối 
tượng của lòng tham, nhất định sẽ kinh ngạc đến phát đần. Cuối 
cùng sẽ phải thốt lên: "Úi trời, vậy mà tưởng là tốt lắm chứ!" 

Hay như khi nổi giận, hãy thử truy xét lại mục tiêu của cơn 
giận, ví dụ như kẻ gây hại cho Phật pháp. Vì sao người ấy lại gây 
hại? Vì phiền não tác động nên gây hại. Vì sao lại phiền não 
bệnh hoạn như vậy chứ? Vì sao người ấy lại có cái thân này? Chỉ 
vì nghiệp khiến cho như vậy. Đối với người thiết tha tin tưởng 
Phật pháp cũng vậy, do nhân duyên gì mà tin Phật pháp? Đều do 


90_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


phước và nghiệp hội tụ lại trong đời này. Quí vị thấy rồi đấy, 
thực sự đều phải có nhiều yếu tô phối hợp lại. Như hôm trước tôi 
có nói qua khi nhắc đến duyên sinh, điều này áp dụng cho toàn 
cõi thế gian. Không những vậy, ngay cả mặt trời và quả đất cũng 
có mỗi tương quan rất rõ ràng. Mặt trời cũng có chỗ đứng trong 
tam thiên đại thiên thế giới này, với những mối tương quan vô 
tận với toàn vũ trụ. 

Chúng ta có thể áp dụng cái nhìn như vậy với nhiều việc 
khác. Ví dụ như người phá hoại Phật pháp, chỉ do yếu tố bên 
ngoài hợp lại. Nếu không do nhân duyên hội tụ thì chẳng thể 
thành người đối nghịch Phật pháp. Vậy ngay từ căn bản chỉ là 
một khối nhân duyên giả hợp, không nhất thiết phải như ngày 
hôm nay. Do những gì xảy ra trong quá khứ, năm trước, mười 
năm trước, trăm năm trước, ngản năm trước, có khi là cả vạn 
năm về trước, khiến phát sinh ra hoàn cảnh của ngày hôm nay. 

Vậy người mình nổi giận bây giờ đang đứng ở đâu? Kẻ thù 
ác hiểm kia chỉ do nhân duyên hội tụ mà có. Nếu muốn nồi giận, 
lẽ ra phải nổi giận với những yếu tổ ác hại kia. Hơn nữa, xét cho 
cùng, chính nghiệp của chúng ta khiến người kia trở thành kẻ thù 
của chúng ta, vậy cũng nên nổi giận với chính mình mới phải. 
Không thể đóng khung kẻ thù lại, tách lìa với mọi sự khác để mà 
nồi giận. Sự việc phát sinh từ cả một chuỗi nhân duyên chằng 
chịt. Nhìn từ khía cạnh của duyên sinh, chúng ta chẳng làm sao 
có thể tìm cho ra kẻ phá hoại Phật pháp để mà dạy đời, để mà 
giết, mà chặt. Đây là chuyện không thể. Đối với điều mình tham 
muốn cũng vậy, hay điều khiến mình kiêu hãnh, ganh tị, cứ hãy 
xét cho kỹ, nhìn cho rõ mọi bề, sẽ thấy chăng làm sao có thể xé 
lẻ cái gì cả. Chăng thể năm bắt bằng hai tay để nói rằng đây là 
điều mình muốn, mình giận, để mà thấy tốt hay là thấy xấu. Hiểu 
được như vậy rất có lợi. Nhờ duyên sinh mà chứng biết hiện hữu 
không tự tánh, điều này sẽ tác động lên phiền não. Không những 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 91 


vậy, chỉ cần tư duy về lý duyên sinh, tự nhiên cái nhìn sẽ lớn 
rộng phóng khoáng hơn. Chúng ta sẽ chấp nhận sự việc, tự nhủ 
"phải rồi, việc này có thể xảy ra mà, đâu có sao. Có nguyên 
nhân, do hoàn cảnh, chỉ vậy thôi." Sự việc do bao nhiêu là 
nguyên nhân hoàn cảnh mà có, cho nên trong hiện tại, làm cách 
nào cũng không thê thay đổi được. Khi mà nhân duyên đã hội tụ 
đầy đủ, tất cả đã chín muôi rồi, việc ØÌ có thể ngăn cản sự việc 
tr quả? Khi sự việc đến nước này tồi, nếu chẳng thể thay đổi 
được, không vui liệu ích gì? Sự thật là như vậy. Nếu còn có thể 
thay đổi, tại sao lại không vui? Thật khéo nói. Cơn giận sẽ giảm, 
sẽ khác đi nhiều. 

Ví dụ có một người tầm thường, nhỏ nhen, thiên cận, đễ nồi 
nóng, lại rất khó tánh. Người như vậy gặp chút gì cũng sẽ bực 
bội nóng giận. Hoặc là người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, lúc nhỏ 
chẳng từng gặp khó khăn nên hư đốn, hễ gặp chút vấn đề là phàn 
nàn kêu ca. Khi con cái phàn nàn kêu ca thì người lớn khuyên 
rằng "không sao đâu, chuyện bình thường thôi mà". Quí vị xem 
có phải vậy không? Tôi không biết mấy người già rồi mà còn 
ngu xuấn thì sẽ nói như thế nào chứ phần lớn ông bà nội ngoại, 
nếu có trí, khi trẻ con than thở sự đời, sẽ nói rằng "ô1I, than van 
làm gì, có sao đâu mà!". Đó là nhờ đã từng trải trong đời nên có 
được cái nhìn thoáng rộng hơn. Kinh nghiệm sống giúp họ, trong 
một giới hạn nào đó, thấy rõ hơn về tánh duyên sinh của sự vật. 

Tư duy về duyên sinh, là lý lẽ của tánh không, chắc chắn sẽ 
giúp hóa giải phiền não tham và sân. Càng chiêm nghiệm, thực 
tại càng thêm hiển nhiên, rõ rệt. Thấy thực tại duyên sinh là thấy 
sự thật; thấy sự thật thì nhờ ánh sáng của sự thật mà có được cái 
nhìn mới mẻ, cái nhìn phù hợp với thực tại đúng như thật. Được 
như vậy thật là quá tốt. 


92_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Thực tế vốn là như vậy. Tôi đã từng nói với các bạn đạo Hồi 
của tôi là tôi rất hâm mộ họ theo đạo Hồi đặt tín tâm nơi đức A- 
la, tôi cũng có nói với họ rằng nếu biết thêm chút ít về triết lý 
Phật giáo cũng sẽ rất lợi ích. Ví dụ biết thêm về lý duyên sinh sẽ 
giúp họ làm việc của mình tốt hơn, ngăn ngừa mối tranh cãi với 
người khác. Đây chỉ là một ví dụ. Tri kiến duyên sinh trong Phật 
giáo, đặc biệt là của hệ Trung quán, vô cùng quan trọng. Đây là 
điều mang lợi ích đến cho tất cả mọi người. 

Nói về duyên sinh, tốt nhất đừng chỉ nhìn từ khía cạnh tôn 
giáo, phải nói chung cho mọi người, tách lìa ra khỏi tôn giáo. 
Thử nhìn máy bay xem, rõ ràng là một hiện tượng duyên sinh. 
Hàng vạn bộ phận ráp nối lại với nhau, ngay cả con ốc nhỏ nhất 
cũng không thể thiếu. Có lần ở Ấn Độ tôi ngồi trên chuyến bay 
nội địa, khi đang bay, tôi thấy bình xăng nơi cánh máy bay 
không đóng nắp, cảm thấy hơi sợ, tự nhủ "Thôi chết, nắp xăng 
rớt mất rồi!" rồi lại lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 
Đương nhiên cái nắp xăng chỉ là một bộ phận bé tí, nhưng nếu 
không có nắp ngoài thì nắp trong dễ bị bung ra. Nắp trong mà 
bung ra thì lưỡi chắn cũng bung, xăng có nguy cơ tràn ra ngoài. 
Cho dù không có vấn đề gì khác, chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho cả 
chiếc máy bay to tướng bốc cháy. Nguy hiểm biết bao. Cho đù 
chỉ là một bộ phận bé nhỏ, nhưng cũng phải có mặt cùng với biết 
bao nhiêu bộ phận khác, máy bay mới có thể bay được bình 
thường. 

Đây chăng phải là lẽ tùy thuộc hay sao? Thân thể con người 
cũng vậy. Từ đầu đến chân có mấy chục triệu tế bào sống và hoạt 
động, thân người nhờ đó mà sống, phát triển, lớn mạnh. Nhìn từ 
khía cạnh này sẽ thấy sự việc do nhiều nguyên nhân và hoàn 
cảnh hội tụ mà có. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 93 


Nói tóm lại, như đạo sư GungThang đã từng nói trong bài 
pháp Xưng Tán Long Thọ như sau: 


Nhán duyên hội tụ / sinh ra vạn pháp 
Điêu này cho thấy / không có thực thể / độc lập chắc 
thật. 


Thật khéo tóm tắt ! Đây là lời của ngài Gungthang Rinpoche. 
Không có thực thể độc lập nào để trỏ ra, vì sự vật đều do nhân 
duyên mà có, tùy thuộc vào rất nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh, 
cho nên sự vật chỉ có thể do tâm định hình và lập danh mà có. Vì 
vậy mà nói: 

Nhán duyên hội tụ / sinh ra vạn pháp 


Sự vật hiện hữu tùy thuộc vào rất nhiều nguyên nhân và hoàn 
cảnh. Nhờ những qui ước do tâm gán đặt mà có, chứ không tự có 
một mình. Nếu cho rằng sự vật tự có một mình thì câu kệ sau đây 
sẽ chứng minh điều ngược lại: 


Vì không có tâm nhận biết trước khi đặt tên 
Nên lắm điều vô lý bắt định theo sau. ” 


Đây chính là tánh không thâm sâu [zabmo tong-a-ny1] nói 
theo thổ ngữ vùng Amdo... Tôi không nói được tiếng Amdo. Có 
nhiều người đến từ Amdo, xem tôi phát âm có chính xác không? 
Tôi cũng biết nói câu "Ngón tay đưa lên, giỏi số một" bằng tiếng 
Amdo. Ngoài ra tôi không biết nói câu nào khác. "Bạn đi đâu 
đó?" Đây cũng là thổ ngữ vùng Amdo hoặc là Kham. Một số 
người Tây Tạng vùng Amdo thường cho tôi là đồng hương của 
họ, người vùng Amdo (Amdowa). Với đầy lòng nhiệt tình, họ 
bảo tôi nói tiếng Amdo vì họ không hiểu được tiếng Lhasa tôi 


® Anh: Because of no identifying mind before naming / The absurdities oftoo 
many or uncertainty follow... 


94 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


nói. Nhưng mà tôi đâu có biết nói tiếng Amdo. Tôi đến Lhasa từ 
năm lên bốn. Sau đó người Lhasa nuôi tôi lớn, nên tôi toàn nói 
tiếng Lhasa. 

Tánh không là một đề tài lôi cuốn. Chúng ta có thể suy nghĩ 
nhiều về đề tài này. Tuy vậy, nếu chỉ đơn giản lặp lại chuỗi luận 
lý đọc trong sách thì không đủ. Cần tư duy suy nghĩ cho thật 
thường xuyên, trải qua một thời gian sẽ tự mình nếm được mùi 
vị. Mặc dù trước mắt chưa chắc đã có tác dụng trực tiếp lên 
phiền não, nhưng tầm nhìn của mình sẽ khác, nhờ đó cách suy 
nghĩ, nói năng, hành động cũng từ từ biến đổi theo. Quan trọng 
nhất là sự thay đổi trong thái độ của mình. Quí vị thấy đó, quan 
trọng vô cùng. Thường thì thiền quán về vô thường, về tâm 
buông xả hay tâm bô đề sẽ tạo ảnh hưởng trực tiếp lên tâm của 
chúng ta. Tôi không tin là trí tuệ tánh không cũng tạo được ảnh 
hưởng tương tự như vậy. Tuy vậy, tôi nghĩ với thời gian tánh 
không sẽ khiến chúng ta thay đổi sâu xa. 

Tôi chăng có thành tựu gì về tri kiến tánh không cả. Giảng về 
tánh không một cách thông thạo như vậy, nhiều người có thể 
nghĩ rằng tôi đã chứng tánh không. Chẳng phải là như vậy! Cũng 
như khi tôi nói về tâm bô đề, quí vị có thê nghĩ rằng tôi đã phát 
tâm bồ đề, đã là một vị bồ tát. Cũng chẳng phải nốt. Từ tận đáy 
lòng, tôi tin tưởng và ngưỡng mộ tâm bồ đề. Đề tôi kế lại câu 
chuyện này, hy vọng đối với quí vị có ý nghĩa. 

Bốn mươi năm về trước, khi quán tánh không, tôi thấy niết 
bàn có thê đạt, nhiễm tâm có thể diệt, lúc đó tôi đã từng nghĩ, và 
cũng đã từng nói với nhiều người, rằng "nếu đạt diệt đề, tôi sẽ 
ngủ một giấc dài thật ngon!" Quí vị có biết "ngủ một giấc dài 
thật ngon" nghĩa là gì không? Là khi không còn nguy hiểm, mình 
đã làm hết mọi điều cần làm, đã hoàn toàn thỏa mãn. Khi mà 
mình hoàn toàn tự tin vào bản thân, lúc đó có thể ngủ một giấc 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 95 


thật ngon, thật dài. Tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn có một giấc ngủ 
dài ngon như vậy. Còn khi tu học về tâm bồ đề, tôi nghĩ tâm này 
thật tuyệt vời đáng quí, nhưng khó mà tu cho được. Sau đó, có lẽ 
khoảng 30 năm về trước, tôi được học bài pháp Nháp Bồ Đề 
Hành Luận, bắt đầu suy nghĩ chín chắn về tâm bồ đề. Sau một 
thời gian, tôi thấy tôi cũng có thể đạt được tâm này nếu chịu khó 
tu phát tâm bồ đề, sẽ cảm thấy gần với tâm này hơn. Tâm của 
chúng ta có thể biến chuyển một cách rất tài tình. Nói về tánh 
không, tôi nghĩ chắc là tôi đã chứng được mức độ thô lậu của 
nhân vô ngã từ bốn mươi năm về trước. Hiểu biết này càng phát 
triển thâm sâu hơn, tôi lại càng thấy quen thuộc hơn, giúp đỡ tôi 
nhiều lắm. Ví dụ khi đọc đến chữ "cái tôi", như trong pháp Đạo 
Sư Du Già có câu "thỉnh đạo sư về trụ trên tòa sen ngay giữa trái 
tim tôi", những lúc như vậy, tôi thấy "không có tôi!" Ý tưởng 
này đến với tôi thật thường xuyên. Chắc chắn là có hiệu quả. Khi 
quí vị hiểu được rằng con người chỉ đơn giản là tên gọi, là khái 
niệm lập danh, khi đó sẽ hiểu sâu hơn về các hợp thể thân và 
tâm. Sẽ thấy đúng lắm. Mặc dù từ lâu chúng ta đã biết rằng 
duyên sinh chính là nguyên nhân vì sao sự vật lại không có tự 
tánh, nhưng chỉ hiểu qua chữ nghĩa như vậy thật chẳng ích gì. 
Quí vị cần tư duy suy nghĩ cho thật thường xuyên, trở đi trở lại, 
mãi cho đến lúc tâm thức nảy ra một điều gì, khiến mình xúc 
động, chuyên biến sâu xa. 

Suy nghĩ về tánh không chắc chắn sẽ nhận được nguồn cảm 
hứng, nhờ vậy vui vẻ hạnh phúc hơn. Người buôn bán kinh 
doanh luôn ra sức làm việc vì tin rằng hễ có tiền thì sẽ hạnh 
phúc. Ai cũng vậy, có lợi mới làm, bằng không mất công làm gì, 
đúng không? Tất cả chúng ta, bất cứ là ai, nếu chiêm nghiệm về 
tâm bồ đề và về tánh không cho khéo, tâm trở nên quen thuộc 
với hai điều này, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều chuyền biến 
trong tâm. Sống trong đời dù gặp cảnh khó khăn cũng chăng quá 


96 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


lo âu phiền muộn. Như vậy chẳng tốt sao? Thêm vào đó, nếu có 
được nhiều tiền lại càng tốt, vừa có tiền, vừa được an vuI. Bằng 
không nhiều nhiều tiền mà tâm lý bất an, lúc nào cũng phiền 
muộn thì tiền bạc để làm gì? Vật chất đầy đủ đến đâu chăng nữa, 
nếu cứ làm người âu trĩ, đễ chao động bất an, hạnh phúc cũng 
không làm sao có được. Vật chất đương nhiên cũng là một yếu tô 
quan trọng, nhưng song song với vật chất, chúng ta đừng bao giờ 
trễ nải trên bước đường trưởng thành bên trong. Đây là điểm 
trọng yếu. 

Tình thương, tâm từ bi, tâm bô đề, và tri kiến tánh không, 
đều là nền tảng giúp chúng ta thành tựu mọi mục tiêu trước mắt 
và lâu dài. Nếu muốn hành trì thì phải biết hành trì bằng cách 
nào. Muốn biết hành trì bằng cách nào thì phải học. Không 
những vậy, còn phải học từ nơi không sai lầm, trọn vẹn mọi pháp 
tu, theo hệ thống rõ ràng đầy đủ. Pháp Lamrim hội đủ mọi điều 
kiện nói trên. Trong hệ giáo pháp Lamrmm, bài pháp Lamrim 
Chemmo này là bài pháp còn giữ trọn vẹn mọi đường tu quảng 
thâm một cách toàn hảo. Nói tóm lại, bài pháp này có thể ví như 
chìa khóa mở kho luận điển của hai ngài Vô Trước và Long Thọ. 
Tìm hiểu luận điển của ngài Long Thọ và Vô Trước mà có được 
bài pháp Lamzim này, mình giải những đoạn hóc hiểm nhất, thật 
chẳng khác gì có được chìa khóa mở vào biến luận văn. Vô cùng 
hữu hiệu. 


NGÀY 13 
[Chỉ và quán] 


Lama Tông Khách Ba trong CJưứng Đạo Ca nói rằng 


Nhờ quen tu định / đến khi đạt chỉ 

Bấy giờ tu quán / tâm càng quán chiếu 
Lại càng an định / vững vàng thấy rõ 
Chân tánh thực tại. / Vì biết điễu này 

Ai người tỉnh tấn / phối hợp chỉ-quản 
Đẩu thấy nhiệm mẫu. / [Huồng gì các con 
Hãy nên mong câu / được sự như vậy] 
Thây là hành giả / đã tu như vậy. 

Các con ai người / đang câu giải thoát 
Hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 


Nếu quí vị là người mong cầu giải thoát, mong cầu trí toàn 
giác của Phật thì tri kiến tánh không đối với quí vị là điều không 
thể thiếu. Tri kiến thâm sâu này là thuốc hóa giải mọi phiền não 
nhiễm tâm thô lậu và vi tế. Đích thật là thuốc hóa giải. Vì vậy 
nhất định phải có cho được tri kiến tánh không. Tôi muốn nói 
đến sự trực tiếp chứng biết tánh không, thoát mọi phạm vi đối 
đãi, còn được gọi là trí tuệ hay gọi là tâm bồ đề cứu cánh của bậc 
thánh giả Đại thừa. Muốn được như vậy, trước tiên phải đạt quán 
tánh không. Muốn đạt được quán thì phải đạt chỉ. Sau đó lại phải 
tu chỉ và quán hợp nhất, vì đây là nhân tố đưa đến trí giác ngộ, 
và phải tu chỉ quán hợp nhất trên nền tảng của tâm bô đề. Sau khi 


98_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


đạt chỉ, phải dùng tuệ để quán xét tầm tư về thực tại thật nhiều 
lần, đến bao giờ đạt được thân và tâm nhu nhuyễn thì khi ấy đạt 
quán. Tiếp theo sẽ đạt chỉ quán hợp nhất. Trước đó, hễ dùng tuệ 
để quán thì định sẽ giảm. Nhưng sau khi chỉ quán hợp nhất thì 
càng dùng tuệ để quán, định lại càng tăng. Vì vậy chúng ta cần tu 
chỉ và quán theo thứ tự, rồi phối hợp cả hai. 

Một khi có được sự hợp nhất của chỉ và quán về chân thực tại 
thì thuốc hóa giải phiền não sẽ có được một cách dễ dàng. 

Có được chỉ quán hợp nhất là có được tâm trực chứng tánh 
không của bậc thánh giả. Tâm này rồi sẽ đoạn lìa cái gọi là "ba 
yếu tố trở ngại kiến đạo" [nghi, tả kiến, mạn]. Khi cả ba yếu tố 
này đều đã đoạn lìa, đạt địa vị "hoàn toàn siêu thoát", khi ấy quí 
vị đạt được cái gọi là "diệt đế", bước vào địa bồ tát thứ nhất, trở 
thành bậc thánh giả Đại thừa. Tiếp theo, quí vị sẽ đạt đến địa thứ 
hai, ba, tư, năm, sáu và bảy. Đến đoạn cuối của địa thứ bảy và 
đoạn đầu của địa thứ tám, trí tuệ chứng tánh không với sự hỗ trợ 
của hai kho tư lương phước đức và trí tuệ, tích tụ qua hơn hai lần 
vô lượng kiếp, vào thời điểm này sẽ bứng sạch gốc rễ của phiền 
não chấp tự tánh. Nhưng lúc ấy vẫn hãy còn vướng trí chướng, 
đây là dấu vết do phiền não chấp tự tánh lưu lại. 

Muốn bước vào địa thứ tám, chín và mười thì phải nhờ vào 
lượng phước đức vĩ đại đến từ hành trì các hạnh ba la mật, người 
tu miên mật thiền về tánh không tối thượng và cùng khắp. Điều 
này rốt lại sẽ trở thành yếu tố trực tiếp hóa giải mọi cấu nhiễm vi 
tế của niệm phân biệt, tận diệt toàn diện mọi niệm khởi. Vào lúc 
tất cả mọi cấu nhiễm vi tế nhất tận diệt, quí vị lập tức đạt quả 
toàn giác, là quả vị Phật bao gồm cả Bốn Thân. Vậy muốn tu 
theo đường tu trọn vẹn, khởi đi từ bước khởi đầu như chúng ta 
đây, quí vị phải hiểu rõ trọn vẹn hệ thống tu tập này. Phải có 
gắng hết sức để hiểu rõ toàn bộ đường tu, cảm thấy gần gũi quen 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ4 99 


thuộc với nó, rồi hiện đang tu học về điểm nào thì mỗi ngày hãy 
chuyên tâm ở điểm đó. Làm được như vậy, pháp tu của mình sẽ 
không mù mờ lộn xôn, sẽ đầy đủ trọn vẹn. Bằng mọi giá, phải 
hiểu trọn vẹn đường tu. Muốn được như vậy, phải tập làm quen 
với kinh sách giảng dạy chính xác về trọn vẹn đường tu. Theo 
đúng thứ tự để mà học tập, tư duy, tu thiền. Hôm nay có được cơ 
hội cầm trong tay bài pháp như là Lamrin Chenmo đây, tôi là 
giảng sư, cảm thấy mình vô cùng may mắn. Quí vị là người ngồi 
nghe, cũng vô cùng may mắn có được cơ hội nghe về bài pháp 
này. Đây là lời giảng nhiệm mầu về giáo pháp của đức Phật bổn 
sư, đã được biết bao nhiêu bậc đại hành g1ả tu tập, vận dụng luận 
lý để ghi lại cho chúng đệ tử, chung với những trích dẫn trực tiếp 
lời Phật. Kho luận điển tuyệt vời này nằm trong Kangyur và 
Tangyur Tây Tạng [Kinh tạng, Luận tạng], bao gồm hơn 300 bộ. 
Tinh túy của tất cả đều nằm gọn trong pháp Lamrim Chenmo 
này. Thật là một bài pháp tuyệt hảo. Đặc biệt là khi xác định về 
tri kiến tánh không, pháp này dùng những câu lý giải độc đáo của 
ngài Long Thọ cùng chư đệ tử của ngài, tỉ mỉ nêu ra sự khác biệt 
chỉ li một cách rất rõ rệt. 

Bây giờ nếu muốn hiểu về đoạn nói về "Tuệ Quán Vĩ Đại", 
quí vị cần phải có "Tuệ Quán Nhỏ". Thêm vào hai phần này, 
luận giải của Lama Tông Khách Ba về "7í Tuệ Căn Bản: Đại 
Dương Luận Lý" vô cùng trọng yếu, cùng với bộ luận giải về 
Trung Quản Luận Tì hích”, tên là Minh Giải Ý Ti hật của Bác 
Trí”, và bài pháp do Lama Tông Khách Ba trước tác, Tỉnh Túy 
Chân Hùng Biện“, không trích dẫn bài pháp nào khác, chủ yếu 
trình bày hệ thống Duy thức và Trung quán. Đặc biệt bài pháp 
này nêu rõ sự khác biệt giữa Trung quán Độc lập và Trung quán 


® Phạn: Madhyamika Avatara 
3 Anh: Elucidation oƒthe Sage's Thought 
® Anh: Essence oƒ True Eloquence 


100 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Hệ quả [còn gọi là Trung quán Y tự khởi”” và Trung quản Cụ 
duyên”. Năm bộ sách này của Lama Tông Khách Ba là kinh 
điển chính yếu của dòng Gelug, giải thích về hệ triết lý Trung 
quán. 

Khi tu học, chúng ta cần theo đúng thứ tự trước tác của Lama 
Tông Khách Ba. Trước tiên là chương "Tuệ Quán Vĩ Đại", tiếp 
theo là Tỉnh Túy Chân Hùng Biện, sau đó là Đại Dương Luận L, 
tiếp theo là Minh Giải Ý Thật của Bậc Trí, sau đó chương "Tuệ 
Quán Nhỏ". Theo đúng thứ tự này quí vị sẽ thấy điều gì đã giải 
thích kỹ trong sách trước thì chỉ nhắc lại ngắn gọn ở các bộ sách 
sau; điều gì sách trước không nói rõ thì sách sau sẽ tận tường giải 
thích. Vậy cứ theo đúng thứ tự là tốt nhất. 

Nên tu học cả năm bộ luận này. Hay ít nhất cũng phải tập 
làm quen với chương "Tuệ Quán Vĩ Đại" và Tỉnh Túy Chân 
Hùng Biện. Bộ luận này đặc biệt trình bày các hệ thống tri kiến 
tánh không. Mặc dù chủ yếu nói về Duy thức như vẫn tìm được 
nhiều đoạn nói về Kinh Lượng Bộ và một ít về Tì Bà Sa Luận 
Bộ. Nói chung, sách này giải thích rõ ràng về hệ tri kiến Duy 
thức. Trong sách này, hệ phái Trung quán được trình bày một 
cách chỉ tiết với tri kiến của các thầy Thanh Biện; đại phương 
trượng từ phụ Thiện Hải Tịch Hộ và trưởng tử là ngài Liên Hoa 
Giới; và ngài Nguyệt Xứng. Thật là tuyệt, đúng không? Không 
khác gì sách giảng về hệ phái tri kiến. Tôi chỉ có thể nói được 
bấy nhiêu thôi. 

Vậy chúng ta nhất định phải tận lực học tập theo sách này. 
Phật tử người Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Trung Hoa hay Việt 
Nam cũng vậy, Phật giáo là truyền thống văn hóa của quí vị, quí 
vị phải nên học tập theo kinh điển. Tiền nhân của quí vị đã khô 


” Phạn: Sva/antrika Madhyamika 
*® Phạn: Prasangika Madhyamika. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ% 101 


công dịch thuật nhiều kinh điển, bây giờ có lẽ đã trở thành ngôn 
ngữ chết, nhiều khi cảm thấy rất khó hiểu. Trong trường hợp như 
vậy, tôi tin chắc là quí vị sẽ được nhiều lợi ích tu học theo kinh 
điển tiếng Tây Tạng, rõ ràng mạch lạc, để có thể hiểu rõ hơn về 
kinh điển của quí vị. Trải qua ngàn năm chúng ta đã từng sống 
biệt lập, không từng giao lưu. Ngày nay đã vào thế ký thứ 21, thế 
giới truyền thông hiện đại cho chúng ta đầy đủ phương tiện giao 
lưu văn hóa. Nhờ vậy, ngày nay có nhiều kinh điển Phật giáo 
tiếng Hoa, tiếng Pali, Phật tử Tây Tạng đề mà học hỏi. Đồng thời 
tôi tin chắc là các anh chị cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích từ 
nguồn kinh điển Tây Tạng. 

Nếu tổ chức được một số chương trình trao đổi giáo dục, 
chẳng phải tốt lắm sao? Chúng ta bây giờ đã vào thế kỷ 21, 
người trong thế giới ngày nay sống gần gũi nhau hơn xưa. Vì vậy 
đối với người Tây Tạng chúng ta, bất kế là tại gia hay xuất gia, 
nam hay nữ, người theo gót chân Phật rất cần học hỏi theo khoa 
học, đây vẫn là phương pháp tốt nhất để tìm hiểu về thế giới 
ngoại cảnh, học như vậy sẽ được nhiều lợi ích. Luận 4 7? Đạ 
Ma (Thắng Pháp Luận) giải thích về thê giới vật lý một cách rất 
thô sơ, trong khi đó khoa học hiện tại lại có khả năng giải thích 
rất chi li vi tế. Thật tuyệt vời! Ở khía cạnh này, chúng ta nhất 
định phải học theo khoa học Tây Phương. Còn trên phương diện 
tâm lý thì khoa học Tây Phương ngược lại có thể học theo Phật 
giáo. Cần thấy rõ như vậy. Bằng không sẽ cứ an lành ngủ yên 
trong vô minh, tự cho là mình đã biết hết mọi thứ, thấy nơi khác 
chẳng có gì đáng cho ta học hỏi, thật quá sai lầm. Chúng ta chắc 
chắn có thể học hỏi nhiều thứ từ nền khoa học hiện đại. Vì vậy 
trao đôi giáo dục với khoa học hiện đại sẽ nhiều mang lợi ích đến 
cho chúng ta, chẳng phải tốt lắm sao? 

Điều trọng yếu tôi muốn nói ở đây với người Tây Tạng, đó là 
mặc dù Phật giáo phát triển lớn rộng ở Tây Tạng, nhưng thực tế 


102_ w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


là hiểu biết về Phật giáo của chúng ta vẫn còn rất nghèo nàn. Vì 
Vậy người Tây Tạng dưới ánh mặt trời cần phát huy trí tuệ Phật 
giáo. Có muốn tin nơi Phật pháp hay không là việc riêng của quí 
vị, nhưng nếu quí vị hiểu được triết lý Phật giáo thì tâm trí của 
quí vị sẽ rộng rãi hơn, suy nghĩ sẽ phóng khoáng hơn. Bắt kê quí 
VỊ tự thấy mình tiễn bộ chậm chạp kém cỏi đến đâu chăng nữa, 
thực sự là quí vị vẫn sẽ trở thành người tốt hơn. Không đúng 
sao? Chắc chăn sẽ được lợi lạc. 

Đặc biệt thời nay Trung Hoa đang ra sức phát triển đời sống 
vật chất ở Tây Tạng, hối hả thực hiện điều này. Mặc dù vậy, 
càng lúc càng nhiều người quan tâm đến Phật giáo Tây Tạng. 
Sống trong cảnh này người Tây Tạng chúng ta phải cô gắng tìm 
hiểu về Phật giáo, nếu có khả năng giải thích cho người khác 
hiểu, lúc ấy song song với tiến bộ vật chất chúng ta sẽ có khả 
năng duy trì niềm tin nơi Phật giáo. Nếu cho rằng Phật giáo chỉ 
là truyền thống tập quán, quí vị nhất định sẽ thấy tiến bộ vật chất 
hấp dẫn hơn nhiều. Lúc ấy có khi lại xem Phật giáo là tập quán 
cổ hủ lạc hậu của thời xa xưa, rốt lại sẽ không còn quan tâm đến 
Phật giáo nữa. Vì vậy hiểu rõ về Phật giáo là điều vô cùng quan 
trọng. 

Tôi xin nêu ra một ví dụ. Vào những năm 1960, có nhiều 
người Tây Tạng đến lập nghiệp tại Thụy Sĩ. Đây là lần đầu tiên 
một ngàn người Tây Tạng đến định cự tại Thụy Sĩ. Khi họ đến 
nơi, có một số người không hiểu gì về Phật pháp, ngạc nhiên thốt 
lên "Đây chăng phải là tịnh độ hay sao? Chắc chắn là như vậy 
rồi!" Đã từng xảy ra việc như vậy. Tuy nhiên, nếu quí vị hiểu về 
Phật pháp, [sẽ thấy] như sư phụ Kyabje Trijang Rinpoche của tôi 
vẫn thường nói với tôi — thầy đã từng đến viếng nhiều xứ Tây 
Phương - đời sống vật chất đầy đủ tuyệt vời như vậy đối với 
thầy thật sự là bài học khai tâm về vô thường và khổ. Nói thật 
đúng! Thật sự là như vậy. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œs 103 


Nếu có chút hiểu biết về Phật giáo quí vị sẽ có cái nhìn sâu 
xa rộng lớn hơn. Ngoại cảnh dù hấp dẫn tươi đẹp đến đâu, mặc 
dầu cần thiết, nhưng chắc chắn không nên bám dính vào. Được 
vậy sẽ không bị ngoại cảnh khiến bàng hoàng ngạc nhiên. Còn 
nếu không biết gì về Phật giáo, cho đây chỉ là tập quán do ông 
cha để lại, sẽ giống như trong câu chuyện tôi vừa kể, tưởng đâu 
mình đã lên cõi tịnh độ! "Còn nơi nào vui vẻ an lành hơn nơi 
này!" Rồi lại nghĩ "người Tây Tạng chúng ta thật đã quá lạc hậu 
rồi !" Nhưng nếu có được chút tin tưởng nơi truyền thống Tây 
Tạng, quí vị sẽ thấy tiến bộ vật chất là điều cần thiết, đồng thời 
trong khi tận hưởng cảnh sống vật chất đầy đủ, quí vị vẫn không 
hề thấy mặc cảm, xấu hồ, lúng túng, mất mặt, hay là bị khủng 
hoảng trầm cảm. Hai thái độ này khác nhau xa lắm. Khi mới bắt 
đầu đời sống lưu vong, có nhiều thanh niên Tây Tạng cảm thấy 
xâu hồ đã sinh làm người Tây Tạng. Xâu hồ như vậy vì các em 
nghĩ rằng người dân Tây Tạng lạc hậu cô lỗ xi. Vào trường học 
Ấn Độ, người Tây Tạng bị gọi là "bọn ngu xuân, không nên 
người, cần phải giáo dục cho họ thành người!" Rồi từ từ, khi 
người Tây Tạng chúng ta bắt đầu biết tiếng Án, có khả năng trao 
đôi nói chuyện, khi ấy họ lại nói "Ôi, người Tây Tạng học vẫn 
rất cao, đặc biệt là về Phật giáo và về nhận thức luận ””." Lúc ấy 
họ mới bắt đầu kính nề chúng ta. Lúc mới lưu vong, chư tăng ở 
Buxar vì không nói được tiếng Ấn, không thê viết tên mình mà 
chỉ có thể lăn đầu ngón tay thay chữ ký, cứ bị xem là thầy bùa 
thầy pháp, luôn bị khinh rẻ. Sau đó dần dần chư tăng Tây Tạng 
bắt đầu nói được tiếng Ấn, người ta mới biết họ vốn cực kỳ 
thông tuệ. 

Những năm gần đây chúng ta thường qua lại với các nhà 
khoa học gia, chư tăng Tây Tạng ở các tu viện Phật giáo theo học 


? Anh: Epistemology. 


104 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


các lớp khoa học được khen ngợi hết lời. Vì chư tăng quen thuộc 
với luận lý Phật giáo, biết rõ phương pháp tầm tư. Các giáo sư 
khoa học nói rằng nhìn cách đặt câu hỏi của chư tăng Tây Tạng 
đủ biết họ rất thông minh sắc bén. Vậy quí vị phải biết rõ về Phật 
pháp mới có thê thấy được tuyệt đỉnh của văn hóa Tây Tạng. Có 
thế mới thấy hãnh diện, không tự tỉ mà tự tín nơi chính mình. 
Chăng tốt hơn sao? 

Với người Tây Tạng nói chung, tin nơi Phật pháp hay không 
là quyền tự do của quí vị. Không tin cũng chẳng sao. Chống đối 
Phật giáo cũng không sao. Nếu có chống đối Phật giáo thì cũng 
nên hiểu rõ về Phật giáo mới có thê chống đối một cách thông 
minh được, hiểu chứ? Tôi nhớ đã từng đọc qua một bài báo vào 
một năm nảo đó, có lẽ là do người Trung Hoa tên Chen Kun Yin 
viết. Bài báo lên án "bè lũ Đalai Lama gây chia rẽ", lại nói rằng 
"bọn chia rẽ là kẻ xấu". Để dẫn chứng cho lập luận của mình, tác 
giả bài báo trích dẫn câu kệ mở đầu 7zng Quán Luận, ngài 
Long Thọ xưng tán đức Phật, nói rằng: "không lìa, không một". 
Nhà báo kia dùng chữ "không lìa" để chứng minh việc làm của 
Đalai Lama là xấu xa, ngay cả ngài Long Thọ cũng chống đối 
điều này. Nói như vậy thì lý lẽ nằm ở đâu? Quí vị thấy sao? Nhà 
báo này rõ ràng quá ngu xuân. Nguyên câu kệ nói rằng "không 
la, không một !". Vậy chuyện hợp nhất với Trung Hoa cũng 
không đúng nốt, cần phải tách lìa ra! Đó là những gì tôi đã đọc ở 
trong báo. 

[...| Sự thật luôn vượt lên trên thời gian. Cũng như vàng ròng, 
không bao giờ thay đôi. Những điều giả mạo dối trá, ngược lại, 
lúc đầu thấy rất cường mạnh, theo thời gian sẽ dần biến mắt, như 
sắt rỉ mòn theo thời gian. Vì vậy, như người Tây Tạng chúng ta 
vẫn thường nói, Phật giáo là điều chúng ta có thê hãnh diện chia 
sẻ với người khác, cho người khác thấy. Đây là nơi chúng ta có 
thể tin tưởng trọn vẹn. Những khía cạnh văn hóa tập quán khác 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œs 105 


như là lè lưỡi gãi đầu để tỏ vẻ tôn kính người khác, đương nhiên 
cũng là tập quán nhưng chẳng nghĩa lý gì cả, sẽ bị bỏ quên, 
nhưng chẳng sao, quên luôn cũng được. Cũng như là tập quán 
đeo bông tai to tướng, để tóc dài thậm thượt, quên luôn cũng 
không sao. 

Một lần có cậu bé Tây Tạng sống ở Thụy Sĩ thình lình đến 
gặp tôi. Cậu ta mặc quần bó, để tóc thời trang lớm chởm [punk]. 
Trông thật buồn cười. Cậu ta bước vào văn phòng của tôi, ngồi 
xuống đất. Rồi khi nói đến việc của người dân Tây Tạng, cậu ta 
chảy nước mắt. Tóc tai có thế nào cũng chẳng sao, dù có đi 
ngược đầu xuống đất cũng chẳng sao. Cậu ta là người yêu nước, 
hết lòng vì quốc gia. Đây mới là điều chúng ta cần. Quan trọng 
hơn cả, đúng không? Chúng ta nhiều khi có khuynh hướng cho 
rằng bài hát điệu vũ Tây Tạng là văn hóa. Dĩ nhiên đây cũng là 
một phần của văn hóa Tây Tạng. Lời nhạc thường khuyến khích 
sống lành, vị tha, xưng tán Tam Bảo, thánh địa, chủ yếu nhờ ảnh 
hưởng của Phật giáo. Có lẽ nếu nghiên cứu nhiều hơn về điệu vũ 
sẽ thấy những điều thanh thoát bất bạo động. Nói tóm lại, những 
lời khuyên hữu ích nằm trong bài ca điệu vũ là đến từ Phật giáo, 
không phải sao? 

Văn hóa Tây Tạng có sống còn được chăng, người Tây Tạng 
chúng ta có thê đuôi kịp với tiến bộ vật chất được chăng, đều tùy 
thuộc vào trình độ hiểu biết của chúng ta về Phật giáo Tây Tạng. 
Nếu không biết rõ về Phật giáo, chăng thê cọ xát cùng tiến bộ vật 
chất. Phật giáo không chỉ là cầu nguyện Tam Bảo, tụng Lục Tự 
Chú. Tuyệt đỉnh của Phật giáo nằm ở các hệ phái triết lý. Bằng 
không ngay cả người theo Ấn Độ Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi 
Giáo, họ cũng có niềm tin vững chắc nơi đức Chúa Trời của họ. 
Niềm tin của quí vị lẽ nào lại lớn hơn? Nhưng mà niềm tin tự nó 
chẳng có gì đáng nói. Chúng ta cần phải có hệ thống triết lý sâu 
sắc. Bằng không thì thật là khó khăn đấy. 


106 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


Khi chúng ta nói đến mức độ thông tuệ về Phật giáo, triết lý 
đóng vai trò rất quan trọng. Phật tử dùng triết lý để phát triển tín 
tâm và lòng vị tha. Tuy vậy chúng ta vẫn có thê tách lìa hai lãnh 
vực này. Không nhất thiết phải có lòng tin, nhưng nhất định phải 
hiểu về phần triết lý, vì đây chính là điều sẽ giúp quí vị phát triển 
trí tuệ. Vậy tất cả quí vị đều phải học về phần triết lý Phật giáo. 
Hiểu chưa? Tôi khẩn xin quí vị cao tuổi ở trong pháp hội này hãy 
cố găng đọc kinh điển, dù mắt nhìn đã quá yếu. Phải học về Phật 
giáo. Vô cùng quan trọng. Cả những vị đến từ Tây Tạng, bây giờ 
trong nước đã có xuất bản nhiều kinh sách Phật giáo. Vậy nếu 
quí vị có thê xuất bản phố biến kinh sách, người Trung Hoa sẽ 
không phàn nàn. Nhập Bồ Đề Hành Luận của ngài Tịch Thiên, 
Minh Giải Ý Thật của Bậc Trí của ngài Sakya Pandita, hay sách 
luận lý như 7?nh Túy Chân Hùng Biện của Lama Tông Khách 
Ba; Kho Tàng Kiến Giải” của ngài Longchen Rabjampa. Nếu có 
được bấy nhiêu sách cho đại chúng đọc thì thật là quá tốt. Tôi chỉ 
muốn nói bấy nhiêu. 


* Anh: 7reasury oƒ Tenets. 


NGÀY 14 
[Tinh yếu mật thừa] 


Lama Tsongkhapa nói với chúng ta rằng: 


Khéo léo phát huy / đường tu căn bản 

cân thiết cho hai / cỗ xe Đại thừa 

tụ nhân, tu quả, / người tu bấy giờ 

nương bậc thuyên trưởng / vượt qua biển rộng 

bốn bộ mật thừa, / nương lời khai thị 

của bậc đạo sư / để cho kiếp người 

tự do thuận tiện / không bị phí uống 

Thây là hành giả đã tu như vậy, các con ai người mong 
câu giải thoát hãy tự thuần dưỡng đúng theo lối này. 


Như bài pháp Chứng Đạo Ca nói ở đây, quả vị rốt ráo chu 
toàn được cả hai mục tiêu tự lợi và lợi tha, đó chính là Phật quả. 
Trí toàn giác là Phật quả, gồm đủ bốn thân Phật, cũng có thể qui 
nạp thành hai: sắc thân đề lợi tha và pháp thân để tự lợi. Hai thân 
này bất nhị, nói cách khác, là hai chức năng của quả vị Phật, có 
thể toàn thành rốt ráo cả hai mục tiêu tự lợi và lợi tha. Về nhân 
duyên của sắc thân và pháp thân, hiển thừa nói rằng nhờ tích tụ 
vô lượng phước đức (ví dụ phụng sự tôn sư) mà đạt được tướng 
hảo của Phật, thành tựu sắc thân; nhân tố chính yếu tương tự với 
sắc thân, sinh ra sắc thân, đó là thân tướng của tâm của bậc bồ tát 
với đầy đủ mọi tướng hảo chính phụ tương đương. Thân này có 


108 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


được nhờ vào tập khí phiền não và thân vô cấu”'. Lấy thân này 
làm nhân thì đạt được quả sắc thân. 

Còn trí-pháp-thân được giải thích là trí tuệ bắt nhị trực chứng 
tánh không của người tu, nối dài liên tục cho đến khi sung mãn 
tột đỉnh thành trí pháp thân của Phật đà. 

Tuy vậy, hai kho trí tuệ và phương tiện này vốn không mang 
cùng tánh chất. Thế cho nên sự hợp nhất của phương tiện và trí 
tuệ trong hên thừa chỉ có nghĩa là dùng cái này để hỗ trợ cho cái 
kia, chứ không phải cả hai đồng loạt hiện hành trong cùng một 
niệm. Nói cách khác, nếu chỉ đơn giản hành trì sáu hạnh ba la 
mật và thiền quán tánh không thì chẳng thể khiến cho trí tuệ và 
phương tiện trở thành đồng một tánh chất. Vậy phải làm sao để 
phương tiện và trí tuệ mang cùng tánh chất, thật sự trở thành bắt 
nhị? Bằng cách tách lìa mọi trạng thái sinh diệt thô lậu ra khỏi 
tâm vi tế bản nhiên, không dựa vào tâm thô lậu nữa, ngược lại 
vận dụng tâm vi tế để mở đường vào với bản giác, có như vậy 
phương tiện và trí tuệ mới thật sự trở thành bất nhị. Mật tông Tối 
thượng Du già hướng dẫn phương pháp độc đáo đưa đến sự hợp 
nhất của nhị đế. Pháp tu đạt quả phương tiện và trí tuệ hợp nhất 
này được đức Phật từ bi hướng dẫn từng bước một. Muốn đạt 
được sự bất nhị của nhị để như trong Mật tông Tối thượng Du 
già nói đến, chúng ta cần tu pháp Đạo sư Du già. Ở đây đức Phật 
dạy pháp tu bốn trạng huống thanh tịnh của quả vị Phật, cho đù 
chỉ trong tưởng tượng. Pháp này không thể dùng tâm thô lậu 
thường tục đề mà tu. 

Trừ phi người nghe hiểu rõ lý do và mục đích của pháp tu 
này, bằng không tâm rất dễ sinh nghi. Vì vậy người tu cần hành 
trì một cách kín đáo. Gọi "mật chú” [secret mantra| là vì pháp 


3! Anh: imprint of ignorance and the uncontaminated body. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œs 109 


này cần được tu một cách kín mật. "Chú" có nghĩa là hộ trì tâm 
thức. Không phải hộ trì tâm thức trong cái nghĩa quán từ bi để 
bớt ái ngã, quán vô ngã để bớt chấp ngã. Vậy "hộ trì tâm thức" 
thật ra là nghĩa là gì? Chúng ta đang hiện tướng phàm phu, bám 
dính vào tướng hiện này. Từ đó mà có chúng sinh, Phật đà; có 
thanh tịnh, câu nhiễm; có phàm tục, siêu thoát v.v... Và cũng có 
chúng sinh phàm phu. Mọi hiện tượng này, kể cả tánh không, kê 
cả mọi hiện tượng hữu vi [do yếu tố phối hợp mà có], đều giống 
nhau ở một điểm: tất cả đều xuất ra từ tâm chân như bản nhiên. 
Từ đó sinh ra, từ đó tan về. Mọi hiện tượng hữu vi sinh ra và tan 
vào tâm chân như bản nhiên cực kỳ vi tế này. Xét từ tâm chân 
như bản nhiên này mà nói, tất cả mọi hiện tượng hữu vị đều là 
biểu hiện của nó: tự sáng chiếu, tự biểu thị. 

Mật pháp nói chung là phương pháp hội nhập tâm chân như 
bản nhiên này, từ bước nhập môn trở đi đều phải thấy rằng mọi 
tướng hiện đều rỗng rang, rằng chư bốn tôn đều từ tánh không 
mà thị hiện sắc tướng. Từ đó có thể thấy được đường tu mang 
sắc thái tương tự với bốn trạng huống thanh tịnh của quả Phật là 
như thế nào. Pháp này chủ yếu là để viên thành sắc thân Phật, là 
tinh túy của tâm và khí, rất đơn thuần, hàm đủ mọi sắc tướng 
chính phụ của Phật đà, nhờ đó đạt được trí tuệ siêu việt mọi niệm 
khỏi, đạt được trí giác bản nhiên, thoát mọi vọng niệm phân biệt. 
Muốn đồng loạt hoạt hiện toàn bộ mạn đà la cùng chư tôn cư trú, 
tất cả trong cùng một lúc, mang cùng một tánh chất, thì phải 
thiền quán bổn tôn. Đây là nội dung tu tập của cả bốn bộ mật 
tông. Cố ý quán mình là Phật bồn tôn thì tự nhiên mọi tướng hiện 
phàm phu đều sẽ đoạn dứt. Mặc dù cái thấy của giác quan sẽ 
không được như vậy, nhưng trong mắt nhìn của tâm, mọi tướng 
hiện phàm phu đều đoạn dứt. Duy trì cái thấy này trong một thời 
gian dài, tự nhiên năng lực vô gián duyên của nhận thức giác 


110 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


quan giảm dần, chỉ còn lại cái thấy trong tâm. Lúc bấy giờ cái 
thấy của giác quan sẽ không còn chướng ngại cái thấy qua quán 
tưởng. Điều này nhất định sẽ xảy ra. Và cũng sẽ là như vậy khi 
chúng ta đạt chỉ. 

Vậy "mật" có nghĩa là mật pháp thâm sâu đến đỗi người tu 
phải kín đáo hành trì; và "chú" có nghĩa là nội dung của pháp tu 
này là để ngăn ngừa không cho tâm sinh tướng phàm phu rồi 
bám dính theo đó. Đây là ý nghĩa của "mật chú", của "mật thừa". 

Ấn Độ cũng có hệ thống tu mật nhưng không giống với mật 
pháp trong Phật giáo. Ví dụ linh tự "OMT", mật giáo Ấn Độ nói 
đây là hạt giống của Phạm Thiên [Brahma] v.v..., còn Phật giáo 
không nói như vậy. Theo Phật giáo, linh tự OM biểu hiện cho 
thân khẩu ý của Phật hay của người tu. Cũng có nhiều cách giải 
thích khác. Mỗi biểu tượng mang một chức năng riêng. Minh 
chú, sắc diện của đắng bốn tôn, mạn đà la phức tạp hay đơn giản, 
diện tích lớn nhỏ khác nhau, thủ ấn của chư bổn tôn, mỗi chỉ tiết 
đều có ý nghĩa nhất định. Như tôi có nói lúc nãy, then chốt nằm 
ở chỗ thân và tâm của Phật vốn không thê phân chia, vì vậy nếu 
muốn đạt Phật quả với đầy đủ ba đặc tánh kín mật thì khi còn 
trên đường tu chúng ta cần phải làm sao đạt được nhân tổ chính 
yếu đưa thắng vào quả vị Phật, bằng không kết quả tương đồng 
[với nhân] sẽ không thể phát sinh. Các pháp hữu vi đều như vậy 
cả. Điểm độc đáo của Phật giáo mật thừa chính là ở đây, đoạn lìa 
mọi nhận thức phàm phu. Ân Độ giáo có thể nói đến quán tưởng 
bổn tôn. Người tu ngoài Phật giáo cũng có thể quán tưởng bổn 
tôn, tu pháp Tumo, nội hỏa huyền bí. Có lần tôi nói chuyện với 
một hành giả mật pháp Ấn Độ, ông ta nói rằng trong mật điển Ấn 
Độ có dạy pháp chuyển di thần thức từ xác chết. Vậy pháp tu 
chuyền di thần thức, pháp tu nội hỏa đều có trong mật điển ngoài 
Phật giáo. Họ cũng có nhiều đắng bổn tôn khác nhau, cũng hành 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ%  II1 


trì dựa trên khí mạch, khí, và tinh giọt. Như vậy người ngoài 
Phật giáo cũng tu pháp đạo sư du già, cũng tụng chú, cũng vận 
dụng các pháp an định như lập đàn tịnh hỏa để đạt mục tiêu, so 
với Phật giáo chỉ khác nhau ở phần tri kiến tánh không. Pháp 
hành ngoài Phật giáo luôn đặt trên nền tảng của thuyết hữu ngã, 
có tự tánh. Nên khi tu pháp đạo sư du già, tụng chú, lập pháp đàn 
cử hành pháp an lạc, tất cả đều là để cho cái tôi được chứng quả, 
được gia trì. Phật giáo ngược lại lấy vô ngã làm nên tảng. Vì vậy 
tri kiến vô ngã phải đi kèm mọi pháp hành. Không những vậy, 
khi tu pháp đạo sư du già, người tu cần miên mật vận dụng tâm 
chứng tánh không đề nhận biết tướng hiện của đắng bổn tôn. 

Vì vậy trước khi thiền quán bồn tôn, chúng ta cần phải tư duy 
về tri kiến tánh không càng nhiều càng tốt, có được cảm nhận về 
trí tuệ chứng biết sự không có tự tánh, mặc dù sắc tướng của 
đẳng bốn tôn chưa hiện, nhưng trong tương lai thế nào cũng sẽ 
hiện. Vì vậy trong hiện tại, người tu cần tưởng tượng trí tuệ tánh 
không hiện thành sắc tướng của đắng bồn tôn, nhờ đó đoạn lìa 
mọi tướng hiện phàm phu. Nếu có thê giữ được như vậy liên tục 
một thời gian dài, đến một lúc nào đó, mỗi khi gặp chữ "tôi" 
người tu sẽ nghĩ đây là tên gọi của các hợp thê và căn, trần, thức 
thanh tịnh của đắng bổn tôn, là đối cảnh mà tâm chứng tánh 
không nhận biết. Đây chính là "tâm tự tín nhiệm mầu". Tâm tự 
tín này là thuốc hóa giải tâm chấp bám tướng phàm phu. 

Như quí vị đã thấy, điều này liên hệ lớn lao đến tánh không, 
đến vô ngã. Nếu thật sự có một cái tôi, là một thực thể vi tế, tách 
lia khỏi thân và tâm, nếu là như vậy, cho dù đoạn diệt mọi nhận 
thức về thân tâm cấu nhiễm, cho dù có được nhận thức thanh tịnh 
trong tâm thì cái tôi cũng vẫn còn nguyên không suy suyễn. 
Nhưng cái tôi vốn chỉ từ sự giả hợp của các hợp thể mà có, 
không hề có cái tôi chủ thể điều động. Hễ có sự thay đổi nơi các 


112 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


hợp thể thì tự nhiên nền tảng lập danh của cái tôi cũng thay đổi, 
nhờ vậy chuyển nhận thức thành niềm tự tín nhiệm mẫu. Từ trí 
tuệ tánh không hoạt hiện thành đẳng bổn tôn, rồi từ nơi đắng bổn 
tôn mà có được ý thức về cái tôi, đây là ý nghĩa của cái gọi là 
linh kiến và tâm tự tín nhiệm mẫu nói trong mật tông. Chúng ta 
phải làm được như vậy. Vì lý do này, mọi pháp tu mật bất kê là 
dài hay ngắn đều bắt đầu với câu "tất cả tan vào tánh không." 
Nói như vậy không có nghĩa là những gì mắt thấy đều không có 
thật. Chúng ta phải luôn tâm niệm ý nghĩa này: "tánh không là 
không có tự tánh". Phải nỗ lực làm sao để có được ý nghĩa của 
tánh không trong tâm mình, càng rõ ràng chính xác càng tốt. Cho 
dù chưa chứng được tánh không, chỉ cần tưởng tượng suông về 
tánh không không có tự tánh cũng đủ để từ đó hoạt hiện thành 
chủng tự vả biểu tượng, biến thành đẳng bổn tôn qua năm sự tịnh 
hóa. 

Quí vị đến nhận pháp quán đảnh, điều này chẳng khó khăn 
gì, nhưng có thật sự nhận được hay không hãy còn chưa chắc. 
Tụng chú cũng vậy, chúng ta lúc nào cũng lần tràng hạt, ai cũng 
có chú để tụng, đúng không? Có người hăng hái lần tràng hạt 
nhanh còn hơn cả tụng chú. Tụng trăm lần chú, đếm đến những 
hai, ba trăm hạt. Tôi nói vậy có đúng không? Có thê họ thấy đức 
Quan Thế Âm có mười một đầu nên nghĩ rằng tụng một lần Om 
Mami Padme Hum từ một cái miệng thì mười cái miệng còn lại 
cũng tụng theo. Thành ra tụng một lần được những mười một 
chú. 

Chúng ta ai cũng thích tụng chú. Rất tốt. Còn hơn là ngồi 
không. Đương nhiên quí vị sẽ nhận được lực gia trì nhờ tụng 
chú. Nhưng ngày nay, nhiều người cho rằng tín ngưỡng Tây 
Tạng chỉ đơn giản là xoay kinh luân. Người Trung Hoa lấy hình 
ảnh người Tây Tạng cầm kinh luân để chứng minh cho sự tự đo 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œs 113 


tôn giáo. Bất kể là thế nào, xoay kinh luân cũng rất tốt. Quí vị sẽ 
không ngủ gật, tại nếu ngủ gật sẽ có nguy cơ bị kinh luân đập 
vào đầu. Dù tâm không tập trung, chỉ cần nghĩ tới chuyện bị kinh 
luân đập lên đầu là tự nhiên tỉnh ngủ ngay. Cũng giống như bưng 
cây đèn đầy ắp dầu thì phải thận trọng. Thông thường kinh luân 
cầm tay được gọi là "Chenrezig" [Quan Thế Âm]. Nếu cầm một 
cái kinh luân vừa to vừa nặng, chắc chắn quí vị sẽ không ngủ gật. 

Mật pháp không phải chỉ có người Tây Tạng tu, cả người 
Trung Hoa cũng tu theo. Ngày nay phần lớn người theo Phật 
giáo Tây Tạng đều rất hứng khởi khi nghe nói có pháp quán 
đảnh. Người ta đang rất quan tâm và nhiệt tình với pháp tu mật, 
hy vọng theo pháp bổn tôn du già thì được sống đời trường thọ, 
được nhiều tiền tài danh vọng, ngay tức khắc. Quí vị cần phải 
hiểu rõ ý nghĩa của mật pháp, điều này rất quan trọng. Mọi pháp 
tu mật đều bắt đầu với câu "Ớm svabhava shuddha sarva dharma 
svabha suddho aham - Mọi sự đều trở thành không". Câu chú 
tánh không này, dù đọc bằng tiếng Phạn hay không phải tiếng 
Phạn đều vẫn là công thức để quán về tánh không, về chân tánh 
của vạn pháp. Câu này nằm trong mọi mật điển [Phật giáo]. 
Chúng ta không thê nào không hiểu về tánh không. 

Không những vậy, cho dù có được chứng ngộ sâu xa chân 
chính về tánh không, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để tu pháp Đạo sư 
Du già. Chỉ bằng tri kiến tánh không chưa thê tu pháp Đại thừa. 
Muốn tri kiến tánh không trở thành pháp tu Đại thừa, nhất là để 
trở thành pháp tu Mật chú thừa, mọi pháp hành đều cần được sự 
hỗ trợ của tâm bồ đề. Ai có đuợc tín tâm nơi mật pháp, có được 
niềm thiết tha, mối quan tâm nơi mật pháp, nhất định phải giữ 
tâm bồ đề và trí tuệ tánh không trong tận cốt tủy pháp tu của 
mình. Tâm bồ đề có phát huy trọn vẹn được hay không là tùy nơi 
tâm đại bi. Tâm đại bi thì tùy nơi tâm buông xả [chán khổ sinh 


114 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


tử]. Muốn có được tâm buông xả thì phải dẹp bỏ lòng tham đắm 
việc đời này, đẹp cả lòng tham đắm việc đời sau. Vậy thứ tự như 
sau: trước tiên dẹp bỏ lòng tham đắm cho việc đời này; tiếp theo 
đẹp bỏ lòng tham đắm cho việc đời sau, để rồi phát tâm buông 
xả. Lấy tâm buông xả làm nên tảng phát tâm đại bi, mở rộng tỉnh 
thần vị tha, phát huy cảm giác thương yêu thân thiết với tất cả, 
nhờ đó có được đại bị. 

Từ nơi tâm đại bị sẽ phát sinh đại nguyện tự mình gánh vác 
chúng sinh. Đại nguyện này sẽ dẫn tới tâm bồ đề, mang đủ hai 
nhánh nguyện vọng °. Quá trình tu phát tâm bồ đề này đều luôn 
được tri kiến tánh không hỗ trợ. Đây chính là ý nghĩa của câu kệ 
lúc nãy đã nhắc qua: 


Khéo léo phát huy / đường tu căn bản 
cần thiết cho hai / cỗ xe Đại thừa 
là xe tu nhân, / và xe f quả, 


Sau khi đã phát huy trọn vẹn đường tu hiển tông, muốn bước 
vào mật pháp người tu cần thành thục tâm mình bằng cách nhận 
mật pháp quán đảnh, đúng như đức Phật đã nói rõ trong bốn bộ 
mật tông. Vì sao? Vì nguồn năng lực gia trì này phải được truyền 
từ người sống, một cách liên tục không gián đoạn. Lực gia trì 
phải được truyền xuống từ đắng bổn sư. Đắng bổn sư khi Phật 
còn tại thế thì gọi là Phật Thế Tôn. Khi Phật đã nhập diệt thì gọi 
là Phật Kim Cang Trì, hoạt hiện thành mạn đà la Kim Cang Trì 
cùng chư tôn trong linh kiến thanh tịnh. Cứ tùy trường hợp mà 
chọn cách gọi đắng bổn sư. Ví dụ [của dòng truyền thừa không 
gián đoạn] như khi quật khai kho tàng chánh pháp, hay pháp gia 
trì quán đảnh và bộ giáo pháp linh kiến từ tổ sư truyền thừa 
truyền lại qua chuỗi linh kiến thanh tịnh chân chính của các đời 


*” Là nguyện vì chúng sinh mà đạt quả vị Phật. 


Lamrim Đại Luận ToátYếu (œ% 115 


đạo sư tiếp nối. Đối với đắng bồn sư Kim Cang Trì thì không có 
sự cách trở trong thời gian. Điều chúng ta cần phải có, đó là lời 
khai thị chân truyền, thắng từ đức Phật truyền xuống, thành một 
dòng không gián đoạn, không thêm thắt. Chúng ta cần nhận được 
dòng truyền thừa chân chính không gián đoạn như vậy. Nên mật 
pháp phải được thọ nhận từ một vị thầy đang nắm giữ dòng 
truyền thừa không gián đoạn này, theo đúng như lời đức Kim 
Cang Trì đã xác quyết trong mật tông. Điều này đặc biệt có ý 
nghĩa rất lớn lao và có nguyên do vững chắc. 

Muốn tu mật tông, bắt buộc phải thọ pháp quán đảnh để 
thành thục tâm mình, nói vậy đủ thấy tầm quan trọng vượt bực 
của sự nương dựa vào đắng đạo sư. Truyền thống Gelug, còn gọi 
là truyền thống dòng Ganden, thường lấy pháp tu Đạo sư Du giả 
làm pháp tu chính yếu, hành trì ba đẳng bổn tôn Guhyasamaja, 
Chakrasamvara và Yamantaka không tách lìa để mau chóng đạt 
quả vị Phật. Muốn tu pháp nào thì phải nhận pháp quán đảnh của 
pháp tu Ấy, thuộc về một trong bốn bộ mật tông: Tác, Hành, Du 
già hay Tối thượng Du già”. 

Truyền thống dòng Nyingma cũng vậy, mật pháp được chia 
thành ba lớp ngoại mật và ba lớp nội mật, còn gọi là Kriya, Upa 
và Yoga, hay là Maha, Anu và Atiyoga [Ma-ha du già, A nậu du 
già, A tì du già], tất cả đều bắt buộc phải có pháp quán đảnh mới 
được hành trì. Vậy muốn tu pháp mật tông thì phải nhận pháp 
quán đảnh để cho tâm thức chín muỗi. Vì vậy mà nói: 


Người tu bấy giờ / nương bậc thuyễn trưởng 
Vượt qua biển rộng / bốn bộ mật thừa, 


Một khi đã bước vào mật thừa, người tu cần nghiêm giữ mọi 
giới luật hạnh nguyện của mình. Theo hai bộ mật tông dưới [Tác 


3 Phạn: Krya tantra, Charya tantra, Yoga tantra, và anuttarayoga tantra. 


116 w› Đức Đalai Lama thuyết giảng 


và Hành] thì phải giữ bồ tát giới, phải biết về bồ tát giới, giới 
nặng và giới nhẹ, rồi giữ giới cho nghiêm. Theo hai bộ mật tông 
trên, Du già và Tối thượng du già, thì ngoài bồ tát giới ra người 
tu còn phải giữ mật giới. Giữ giới nguyện cho nghiêm, rồi ở hai 
bộ mật tông đưới thì hành trì pháp tu du già có sắc tướng hay vô 
sắc tướng; ở hai bộ mật tông trên thì hành trì hai giai đoạn, phát 
khởi và viên thành, hay là hành trì ba giai đoạn phát khởi, viên 
thành và đại viên mãn [Dzogchen]. Tu như vậy cuối cùng sẽ đạt 
quả vị Phật. 


[Nguyện tất cả cùng được hạnh phúc!] 


Bảo Quản Kinh Sách Phật Giáo 


Kinh sách sinh chứa đựng lời dạy của Phật; có năng lực chở che 
chúng sinh không rơi vào ác đạo, lại có khả năng khai mở con 
đường giác ngộ. Vì vậy chúng ta cần thận trọng giữ gìn kinh sách, 
không nên để dưới đất, hay đặt nơi người khác có thể dẫm đạp lên, 
bước ngang qua hay ngồi lên trên. Khi mang theo bên mình nên bao 
bọc cần thận; khi cất giữ nên để nơi cao ráo sạch sẽ, không để 
chung với các loại đồ dùng thế tục khác. Tránh không đặt vật dụng 
thế tục lên trên kinh sách, không thấm nước miếng lật sách, vì làm 
như vậy là tự tạo ác nghiệp. Bao giờ cần tiêu hủy tài liệu có nội 
dung Phật pháp, nên đốt, không nên vất bỏ. Trước khi đốt, nên đọc 
một câu nguyện, hay tụng chú, ví dụ như chú OM AH HUM, quán 
tưởng chữ viết trong trang giấy hòa nhập vào chữ AH, và chữ AH 
tan vào trong thân mình, mang trí tuệ của Phật hòa vào dòng tâm 
thức của mình. Sau đó vừa đốt vừa tụng OM AH HUM. 


Lama Zopa Rinpoche khuyên răng đối với hình ảnh của Phật, Bồ 
tát, các đẳng Hộ Phật Mạn đà la, cũng như các bảo vật tượng trưng 
cho thân miệng ý của Phật, không nên đốt mà nên trân trọng cất giữ 
vào trong bảo tháp hay trong bọng cây, hoặc để nơi ráo cao thanh 
tịnh. Cũng có thê đặt vào trong lồng chim bằng gỗ, rồi niêm kín lại. 
Như vậy biểu tượng của thân miệng ý của Phật sẽ không đến nỗi 
phải rơi vãi dưới đất. 


Trích Nehi Thức Tụng Niệm FPMT 
Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa. 


Tham Khảo thêm về Phật Giáo Tây Tạng 


ht(p://nalanda.batnha.org - Thư Viện Nalanda [Vietnamese Nalanda 
Library | — lưu trữ tài liệu Phật học đến từ Phật Giáo Tây Tạng theo 
truyền thống cựu học viện Nalanda 


htfp://www.vietnalanda.org/ - Viet Nalanda Foundation — tạo nhịp 
cầu nối kết giữa những Kim-Cang hữu và thân hữu người Việt tại khắp 


nơi trên thế giới. 


http:/www.thuvienhoasen.org - Thư Viện Hoa Sen 


Viet Nalanda Foundation 

(trước đây còn có tên là Viet Vajra Foundation) là một tổ 
chức bất vụ lợi 501(c)3 được thành lập vào năm 2006 tại 
Maryland, Hoa Kỳ để tạo nhịp cầu kết nối giữa những Phật 
tử người Việt có duyên với Kim Cương Thừa tại khắp nơi 
trên thế giới. Viet Nalanda Foundation cổ súy tỉnh thần bất 
bộ phái, và tôn trọng chư Đạo Sư cùng các Giáo Pháp đặc 
thù của tất cả bốn dòng truyền thừa của Phật Giáo Tây 
Tạng gồm có Nyingma, Sakya, Kagyu và Gelug. 


Muốn biết thêm chỉ tiết về tổ chức Viet Nalanda 
Foundation cũng như tìm hiểu thêm về Kim Cương Thừa — 
Phật Giáo Tây Tạng, xin vào xem trang nhà 
http://www.vietnalanda.org 

hoặc tham gia diễn đàn Viet Nalanda Yahoogroups 
http://groups.yahoo.com/group/Viet_ Nalanda/ 

hoặc gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com. 


Địa chỉ liên lạc: 

20743 Laplume Place, Ashburn, VA 20147 USA 
Đt: (703) 729-6379 

hoặc 

112 Stanford Court, Irvine, CA 92612 USA 

Đt: (949) 390-7062 


Tài liệu về Kim Cang Thừa-Phật Giáo Tây Tạng cũng có thể 
được tìm thấy tại các trang nhà sau đây: 

Thư Viện Nalanda_ hffpzwww.nalanda.batnha.org 

Thư Viện Hoa Sen hffp:z/www.thuvienhoasen.org 

Trang Nhà Quảng Đức hffp:z/www.quangduc.com 


KINH SÁCH do VIET NALANDA FOUNDATION 
phát hành tại Hoa Kỳ 


NĂM 2010 
Lamrim Đại Luận Toát Yếu (Dalai Lama - Hồng Như 
chuyển ngữ) 


Hãy Mỏ Tâm Bao La Như Đại Dương (Lama Thubten 
Yeshe - Vô Huệ Nguyên chuyển ngữ; Phổ Từ Diệu 
Hương hiệu đính) 


Tứ Diệu Đế (Dalai Lama - Làng Đậu Võ Quang Nhân 
chuyển ngữ; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính) 


Tuyển Tập Himé I: Đường Đi Của Phật Chủ Đề: Đạo Sư 
và Đệ Tử (Tổng hợp các bài giảng theo tinh thần bất bộ 
phái trong Phật Giáo Tây Tạng - nhiều tác giả, dịch giả) 


Sống, Chết và Sau Khi Chết (Lama Thubten Yeshe - Vô 
Huệ Nguyên chuyển ngữ; Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính) 
(Tái bản) 


Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát: Kinh Nhật 
Tụng Dựa Trên Những Hướng Dẫn Về Cõi Trung Giới 
(Tsele Nats'og Rangdrol - Tâm Bảo Đàn chuyển ngữ và 
giới thiệu) (Tái bản) 


NĂM 2009 
Ba Điểm Tinh Yếu Của Đường Tu Giác Ngộ (Ribur 
Rinpoche - Hồng Như chuyển ngữ) 


Sống, Chết và Sau Khi Chết (Lama Thubten Yeshe - Vô 
Huệ Nguyên chuyển ngữ; Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính) 


Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát: Kinh Nhật 
Tụng Dựa Trên Những Hướng Dẫn Về Cõi Trung Giới 
(Tsele Nats'og Rangdrol - Tâm Bảo Đàn chuyển ngữ và 
giới thiệu) (Hết) 


Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo (Ngulchu Thogme 
Zangpo - Bảo Thanh Tâm chuyển ngũ). 


Kho Tàng Tâm Yếu Của Những Bậc Đại Giác (Patrul 
Rinpoche - Tâm Bảo Đàn chuyển ngữ) (Hết) 


NĂM 2008 

Lời Vàng Của Thầy Tôi (Patrul Rinpoche - Nhóm 
Longchenpa chuyển ngữ; Tâm Bảo Đàn-Từ Bi Hoa tổng 
hiệu đính) (Hết) 


Pháp Tu Tây Tạng (Dalai Lama - Hồng Như chuyển ngữ) 
(Hết) 


NĂM 2007 
Phát Tâm Bồ Đề (Ribur Rinpoche - Hồng Như chuyển 
ngữ) (Hết) 


PHƯƠNG DANH ÁN TÓNG KINH SÁCH 
Viet Nalanda Foundatfion 2010 


Án Danh $300_ Virginia, USA 
Andrew Phạm $100_ Maryland, USA 
Tường Dung $50 Colorado, USA 
denny Nguyễn $20_ Colorado, USA 
Thiên Hạnh $30 Colorado, USA 
Anh Thị Nguyễn $20_ Colorado, USA 
Thùng cúng dường in sách (4g. 2010) $387 Virginia, USA 
Chị Vân $56 California, USA 
Cô Xinh $20 California, USA 
Cúc Nguyễn $100_ Washington, USA 
Diệu Đài $20_ California, USA 
Diệu Thắng $20_ Maryland, USA 
Giao Trinh $50 France 
Hải Tấn Phan $100_ California, USA 
Heidi Lưu $30_ Virginia, USA 
Hiệp Trương/ Cúc T. Trân 
Hồi hướng cho Tạ Thị Tươi $50_ California, USA 

và Vũ Thị Thanh 
Hoa Nghiêm $20_ Maryland, USA 
Hương Harmon $50_ Virginia, USA 
Hương Thu Đỗ $20_ Virginia, USA 
John Hùng Trân 

Hi hướng cho Lý Thị Kim Anh $255_ California, USA 

và Tráần Công Bình 
Kim Loan Võ $50 California, USA 
Liễu Thái $20_ California, USA 
Loan Lê $100_ Canada 
Loan Tôn $50_ Texas, USA 
Minh Trang Lương $100_ Luxembourg 
Nga Nguyễn $100_ Australia 
Nghi Đoàn $100_ Virginia, USA 
Ngọc Hân Nguyễn $100_ Australia 


Nhã Ca $100_ California, USA 


Nhật Thi - 
Hỏi hướng cho Thân mâu đã quả vãng $300 California, USA 


Ni Sư Huệ Thái $200 California, USA 
Oa Nguyễn $100_ Washington, USA 
Phương M. Trần $50_ Texas, USA 
Phương Nguyễn $200 California, USA 
Phylisla 

Phái tâm ân tông $500 California, USA 


Hãy Mở Tâm Bao La Như Đại Dương ` 
Minh Nghiệp, Diệu Châu & 


Nguyên Phước $100_ Maryland, USA 
Xin hôi hướng đền tất cả chúng sinh 
Steven Lu $30 California, USA 
“. Si đến tất cả chúng sinh ĐEUU, CUÍHIỀ/ GI 
Thạch Cung $50_ California, USA 
Tâm Trọng Thân $100 France 
Thắng Quang Ngô $100_ Canada 
Thanh Mai $20 California, USA 
Thu Lê $100_ Texas, USA 
Tina Lâm $50 Texas, USA 
Trọng Hoàng $100_ Canada 
Kim Chi Đỗ $20 Texas, USA 
Phượng Tô $20 Texas, USA 
Thái Nguyễn $10_ Texas, USA 
Thủy Morton $20 Texas, USA 
Tích Phước Trần $20 California, USA 
Tiến Trọng Vũ $100_ California, USA 
Tiêu Ngọc Bùi $20_ Maryland, USA 
Trisha Vũ $100_ Virginia, USA 
Tuấn Huỳnh $40_ Maryland, USA 
Tùng Đức Vũ 5 
Hồi hướng cho Tứ Thân Phụ Mẫu và $100 Texas, USA 
Thập Phương Pháp Giới Chúng Sinh 
Tuyết Anh Mai $88_ Australia 
Tuyết Nguyễn $100 Việt Nam 


Thủy Bích Đỗ $150_ California, USA 


Thược Bạch Vũ 
Hồi hướng Tam Bảo, cửu huyền thất 
tổ, toàn gia và chúng sinh 
Viên Ngọc Trằn/Phương Nguyễn 
Natalie Phan 
Hồi hướng Thẩm Khôi Đạo, 
pháp danh Tịnh Niệm 
Phượng Bùi 
Xin hôi hướng đến tất cả chúng sinh 
Ngọc Hương Bùi 
Xin hôi hướng đến tất cả chúng sinh 
Gelong Tenzin Oedok 
Hồi hướng Nguyễn Trí Lê Vñ, 
Nguyễn Phước Lê Vũ Nhân 
Loan Giao Lê 
Xin hôi hướng đến tất cả chúng sinh 
Trang Kiều Cung 
Viet Nalanda Foundation 
Vô cùng thương tiếc, xin hôi hướng 
cho Cụ Ông Hồ Sĩ Khuê (Úc châu)- 
thân phụ của Hồng Như, và đạo hữu 
Nguyễn Văn Điểu (Hoa K)) 


PHƯƠNG DANH ÁN TÓNG 
Lamrim Đại Luận Toát Yếu 


Ba Thị Diệp 
Sương Thu Hùynh 
Alice Hùynh 

Lộc Thị Nguyễn 
Hương An Hùynh 
Đinh Thị Nguyễn (Diệu Hồng) 
Michelle Nguyễn 
Cindy Ngô Trần 
Nancy Đỗ 

Nga Đào 

Hồ Nguyễn 

Sang Thị Nguyễn 


$200 
$100 


$100 


$100 


$100 


$108 


$100 
$100 


$300 


$7 
$10 
$10 
$10 
$10 
$20 
$20 
$20 
$20 
$20 
$20 
$20 


California, USA 


California, USA 


Virginia, USA 


Virginia, USA 
Virginia, USA 


Chiangmai, 
Thailand 


Canada 


Texas, USA 


California, USA 


Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 
Texas, USA 


Trân Phi Lý $20 Texas, USA 


Huy Lan Family $30  Texas, USA 
Nga Thị Vũ (Bảo Ngôn) $40 Texas, USA 
Ai Hứa Bành $30 Texas,USA 
Điều Thị Nguyễn $50 Texas, USA 
Bành Bích $50 Texas, USA 
Helene Hà Nguyễn và các con $50  Texas, USA 
Thomas Ngô và gia đình $50 Texas, USA 
Quang Thất Tôn và Mẹ $50 Texas, USA 
Han Sophali & family $50 Texas, USA 
Bích Thủy Phạm $100_ Texas, USA 
Cathy Phạm $60  Texas, USA 
j hướngcho Mẹ $70 Texas, USA 
Phượng Kiều Tô $100_ Texas, USA 
Vân Hồng Đặng và con $100 Texas, USA 
Chi Kim Đỗ $100 Texas, USA 
Tuyết Anh Lâm $100 Texas, USA 
Quang & Lisa Nguyễn $100 Texas, USA 


Dung Ngọc Trần 


Xin hôi hướng cho Mẹ Nguyễn Thị Tứ 3100: -Tệ26,,SA 


Kim Tây Tăng $100_ Texas, USA 
Richard Banker $80 Texas, USA 
An Công Lê $200 Texas, USA 
Các con cháu Hà & Phạm Family $300 Texas, USA 
Diệu Phòng Lan Nguyễn $50 Texas, USA 


Ghi chú: Phương danh ấn tổng 2010 đã được cập nhật vào ngày 
27 tháng 10, 2010. Các đóng góp tịnh tài gửi đến sau ngày này sẽ 
được sung vào quỹ ấn tổng kinh sách 2011. 


Nguyện cho Bồ đề tâm 
Nơi nào chưa phát triển 
Sẽ nảy sinh lớn mạnh. 
Nơi nào đã phát triển 
Sẽ tăng trưởng không ngừng 
Không bao giờ thoái chuyền. 


Mọi sai sót là của người dịch 
Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới 
chúng sinh 


